1 


PHÁP HÀNH MINH SÁT THựC TIỄN 

Bhante Henepola Gunaratana 

■osEŨIboc* 

Có thể bạn đã nghe ai đó nói rằng bạn nên giữ chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, dù khi bạn ở 
nhà hay trong văn phòng, dù khi đi trên xe buýt hay xe riêng hoặc đi nhờ xe của người khác, V.V.. .Bạn có thể 
giải thích lời khuyên này như muốn nói rằng lúc nào bạn cũng phải giữ cho tâm tập trung trên hơi thở của 
bạn. Thực ra trong lúc lái xe, nếu bạn chỉ lo giữ tâm trên hơi thở thì có khả năng bạn sẽ rơi vào một số vấn 
đề, chẳng hạn như mất sự chú ý trong lúc lái xe hay quên cả việc đang lái xe của mình và bạn có thể sẽ bị tai 
nạn. 

Có khi bạn lại nghĩ" luôn luôn chánh niệm" có nghĩa là chi chú ý đến bất cứ điều gì bạn đang làm 
trong lúc đó. Tất nhiên, đây là những gì mà bất luận một người có đủ nghiêm túc trong công việc của mình 
đều làm một cách bình thường. Một nghệ nhân, một hoạ sĩ, ca sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, tư tưởng gia, diễn thuyết 
gia, xạ thủ, đầu bếp, v.v... khi làm việc, lúc nào cũng phải hết sức chú ý đến những điều họ làm . 

Chắng phải chi con người làm điều đó. Chắc chắn bạn cũng từng để ý thấy những con mèo chăm 
chú hoàn toàn vào con mồi của nó để làm sao bắt cho được chúng mà không đánh động con mồi do phạm 
một sai lầm nào. Cọp, beo, sư tử, và cá sấu rất là chú ý đến những gì chúng sắp bắt. Có thể bạn đã từng 
nhìn thấy những con cò hay sếu đứng chết một chô hàng giờ đồng hồ để bẳt một con cá. Những con chó 
chăn cừu hết sức chú ý đến sự di chuyển của các con cừu để khi bọn này lạc hướng chúng có thể chạy thật 
nhanh đến dẫn dắt bầy cừu đi lại cho đúng hướng. Tiếc thay chẳng có con mèo, con cò, hay con chó chăn 
cừu nào có thể đoạn trừ được lòng tham lam, dục vọng, v.v..., của chúng, hoặc tu tập được chút ít tuệ giác 
nào do sự chú tâm đơn thuần vào các đối tượng của chúng như vậy. 

Cho dù lúc nào bạn cũng chú tâm đến những gì bạn đang làm cũng sẽ không diệt được tham, sân và 
si . Thực sự, đây chính xác là những gì bạn làm trong thiền vắng lặng hay thiền định. Dù mỗi lúc bạn chì chú 
tâm đến một đối tượng bạn cũng không thể loại trừ được những phiền não trong tâm của bạn. Bạn có thể tập 
trung tâm trên một đối tượng duy nhất trong năm mươi năm và tuy vậy phiền não trong tâm bạn vân còn 
nguyên xi không thay đổi. Một người có thể giữ hết thảy mọi giới luật. Người khác có thể học thuộc lòng tất 
cả kinh điển. Ai đó có thể đắc định. Hoặc một người có thể suốt cuộc đời sống độc cư. Tất cả trong họ có thể 
đinh ninh rằng mình đã kinh nghiệm được sự giải thoát tối thượng khỏi mọi phiền não, điều mà không một 
người bình thường nào có thể đạt đến rồi. Nhưng thực sự chẳng ai trong họ có thể có được kinh nghiệm đó 
nếu không tiêu diệt mọi phiền não trong tâm. Do đó, ngoài tất cả những gì họ đã hành họ còn phải loại trừ 
hết những bất tịnh trong tâm để chứng nghiệm hạnh phúc của sự giải thoát khỏi mọi loại khổ đau. 

Cái được xem là thiếu đối với việc chú tâm hoàn toàn vào một đối tượng duy nhất trong mọi lúc này 
là trí tuệ. Sự chú tâm hoàn toàn của bạn cần phải kết hợp với như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Đó là sự tác ý 
hay hướng tâm có ba thiện căn đi kèm. Ba thiện căn đó là gì? Đó là vô tham (bố thí), vô sân (tâm từ), và vô 
si hay trí tuệ. Điều này có nghĩa rằng khi bạn chú tâm tới một điều gì bạn phải luôn luôn cố gắng chú tâm 
không có tham, sân, si, mà với tư duy về bố thí, từ ái và trí tuệ. Ba tư duy này gọi là ba thiện căn; còn tham, 
sân, và si là ba bất thiện căn. Đừng để cho tâm bạn bị tác động bởi các bất thiện căn này khi bạn chú tâm 
vào một việc gì. Hãy để cho tư duy vô tham, tâm từ và trí tuệ ngự trị tâm bạn trong lúc chú tâm vào bất cứ 
một điều gì. 

Khi bạn chú tâm vào việc rửa nồi niêu soong chảo, có thể bạn không cần phải có chút tâm từ, lòng 
quảng đại hay trí tuệ nào đối với chúng. Bạn tu tập chánh niệm không phải cho nồi niêu soong chảo, mà cho 
các hữu tình chúng sinh. Bạn phải chú tâm đến bất kỳ ý nghĩ nào liên quan đến chính bạn, hoặc đến một 
chúng sinh nào đó. Có sự quán niệm trong lúc mặc áo quần, trong lúc ăn uống, trong lúc nói chuyện với 
người khác, trong lúc nghe tiếng, trong lúc thấy một vật, trong lúc đi đứng hay lái xe. 

Khi bạn chú tâm trọn vẹn với như lý tác ý hoặc với sự quán niệm như vậy, tham, sân, si của bạn sẽ 
mất dần đi, bởi vì trong như lý tác ý vô tham, từ ái, và trí tuệ hoạt động. Những ý nghĩ quảng đại, từ ái và trí 
tuệ có năng lực làm giảm thiểu tham, sân, và si trong lúc bạn dự phần vào bất kỳ hoạt động nào. Khi chú tâm 
vào điều gì, không có như lý tác ý hay khéo suy xét, có thể bạn sẽ làm tăng trưởng tham, sân, si một cách 
không chủ định. Chẳng hạn khi bạn nhìn một vật. vật đó có thể là một vật hấp dân, đẹp đẽ hoặc vừa mắt 
bạn, hay nó cũng có thể là một vật không hấp dân, khó ưa. vào lúc đó nếu bạn không như lý tác ý, cuối cùng 
bạn có thể nuôi dưỡng tham hoặc sân với đối tượng hay có thể bạn có những ý niệm hoàn toàn lầm lẫn về 



2 

đối tượng. Bạn có thể nghĩ rằng vật ấy hay đối tượng ấy là thường thay vì nhận ra nó là vô thường, lạc thay 
vì khổ, hoặc hữu ngã thay vì vô ngã. 

Ở đây có lẽ bạn sẽ hỏi làm thế nào những ý nghĩ hào phóng, rộng rãi của bạn lại có thể loại trừ được 
những ý nghĩ đầy tham lam muốn dính mắc vào đối tượng hay chấp thủ vào nó như vậy. Khi bạn nhận thức 
đối tượng với tham ái, tâm bạn sẽ dính mắc vào nó chứ không mở rộng cho bất kỳ một ý nghĩ buông bỏ tham 
ra được. Bạn không muốn rời mắt khỏi đối tượng. Thực sự, vào lúc đó tâm bạn tạm thời bị mù quáng không 
thấy bất kỳ một ý tưởng hào phóng nào cả. Cho dù bạn có muốn buông bỏ sự dính mắc vào nó thì bạn làm 
thế cũng chi với sự miên cưỡng hay bất đắc dĩ lắm mà thôi. Bạn có thể cảm thấy rằng mình thật hào phóng. 
Nhưng sự hào phóng ấy chỉ là để hoàn thành tham vọng của bạn, chẳng hạn như được lại một cái gì, hay 
được mọi người công nhận, hay trở nên nổi tiếng nhờ hành động hào phóng đó. Tham có chất keo dính cực 
mạnh trong nó. Ngay cái tiếp xúc ban đầu với đối tượng khả ái tâm đã dính cứng vào nó. Buông bỏ đối tượng 
ấy đau chẳng khác nào như cắt đút chân tay hay cắt đứt thịt da của thân bạn, vì thế mà bạn không thể 
buông bỏ đối tượng đó khỏi tâm. 

Đây là chỗ bạn thực sự cần đến như lý tác ý. Đây là chỗ bạn phải học cách thấy ra tính chất vô 
thường, bất toại nguyện (khổ) và vô ngã trong đối tượng bạn đang nhìn. Như lý tác ý của bạn chi ra cho thấy 
chẳng có đối tượng nào bạn nhận thức, chẳng có cảm thọ hay cảm xúc nào liên quan tới đối tượng ấy giữ 
nguyên được như vậy dù chi trong hai sátna liên tiếp. Bạn sẽ không có cái cảm giác ấy nữa sau đó. Bạn thay 
đổi, đối tượng bạn nhận thức cũng thay đổi. với như lý tác ý bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều vô thường. Tri 
kiến hiểu biết về vô thường này cho phép bạn buông bỏ cảm giác bực bội của mình ra. Khi bạn, với trí tuệ, 
thấy ra những gì bất toại nguyện đều vô thường, thì bạn thấy được sự liên hệ giữa bất toại nguyện và tham. 
Khi bạn dính mắc vào một đối tượng vô thường bạn sẽ thất vọng với sự thay đổi của đối tượng mà bạn đã 
quá dính mắc vào đó. Khi bạn có như lý tác ý bạn sẽ thấy rằng cái gì vốn vô thường và bất toại nguyện đều 
không có tự ngã. 

Tới đây bạn có thể nghĩ" Chà! bởi lẽ đối tượng này sẽ thay đổi, ta phải nhanh chóng và khéo léo tận 
dụng đối tượng này ngay bây giờ và hưởng thụ nó nhanh chừng nào tốt chừng ấy trước khi nó biến mất. 
Ngày mai nó sẽ không còn nữa". Ở đây bạn phải nhớ gấp thì sót. Nếu bạn đưa ra một quyết định vội vàng và 
làm một cách ngu ngốc, dại dột, về sau bạn sẽ hối tiếc. Chẳng hạn, có khi bạn bị cuốn hút vào một người và 
chộp vội lấy cô ta hay anh ta mà không tìm hiểu kỹ về họ, và rồi sau đó bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều khuyết 
điểm nơi con người ấy. Trong một quyết định vội vã như vậy thường không có sự chú niệm. Bạn không thể 
đánh thắng vô thường và bạn cũng không thể chặn đứng nó bằng bất kỳ một nô lực điên rồ nào. 

Khi (chánh) niệm của bạn đã được khéo tu tập, lúc đó ngay cả khi vội gấp bạn cũng đưa ra được 
quyết định đúng đắn. Điều duy nhất được xem là sáng suốt khi lao vào chiến đấu với vô thường là 
biết lui lại và kiếm tra xem tâm mình có thực hiện quyết định ấy với như lý tác ý hay không. Khi 

bạn có chánh niệm bạn sẽ biết cách làm thế nào để tận dụng khoảnh khắc hiện tại sao cho bạn sẽ không cảm 
thấy hối tiếc về sau. Bất kỳ một quyết định nào bạn thực hiện với chánh niệm sẽ làm cho bạn hạnh phúc và 
bình yên và không bao giờ khiến bạn phải hối tiếc về sau. 

Luôn luôn nhớ rằng chánh niệm là trạng thái tâm tràn đây quảng đại (vô tham), từ ái (vô 
sân), và trí tuệ cùng với bi, hỷ và xả. Bất cứ lúc nào bạn chú tâm tới một điều gì bạn phải tự hỏi 
xem tâm bạn có đây đủ những yếu tô' này không. Nếu không, có nghĩa là bạn không có chánh 
niệm. 

Khi bạn có sự rộng lượng hay vô tham trong tâm bạn sẽ buông bỏ được bất kỳ cảnh sắc, âm thanh, 
mùi, vị, sự xúc chạm hoặc ý tưởng hấp dân nào không một chút do dự. Tất nhiên bạn vân phải nhìn nhận 
chúng là hấp dẫn trong nghĩa quy ước. Biết rằng chính do sự hấp dẫn của những trần cảnh ấy mà người ta bị 
dính mắc vào chúng, bị hệ lụy vào chúng. Họ càng vướng mắc vào chúng sâu dày chừng nào thì khố đau của 
họ càng dày sâu chừng ấy. Khi bạn có từ ái trong tâm bạn sẽ không cố gắng cự tuyệt hay xua đuổi bất kỳ 
một cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và ý nghĩ nào nếu chúng có không đáng ưa, không hấp dẫn. Một 
cách chánh niệm bạn nhận thức chúng với tư duy về vô thường. Khi một cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc 
chạm, hoặc ý nghĩ nào có vẻ đồng nhất với tự ngã, hãy nhìn vào nó như một khái niệm không thực đã ăn sâu 
vào tâm trí bạn do nhân duyên qua nhiều đời nhiều kiếp quan niệm sai lầm và nhìn vào nó với trí tuệ. 

Chánh niệm không phải là sự thận trọng. Nó cũng không phải là sự khôn lanh. Bất cứ người nào 
cũng có thể thận trọng và khôn lanh được cả. Một người đi trên một sỢi dây cáp cao cách mặt đất gần trăm 
mét tất phải thận trọng. Cứ nhớ những vận động viên thể dục đã lập được đủ mọi loại kỳ tích về thăng bằng 
xem. Vô số những con người liều lĩnh đã trèo lên những ngọn núi dốc đứng , nhảy qua những gềnh đá, 
những nơi trơn trợt, những con sông, v.v..., phải rất thận trọng. Nhiều tên trộm rất khôn lanh và mưu trí hơn 



3 


cả cảnh sát. Những người buôn bán ma-tuý, những tay trộm cướp nhà băng, những kẻ tội phạm giết người 
rất là khôn lanh, ma mãnh. Nhưng chẳng có ai trong họ có thể được xem là có chánh niệm. 

Chánh niệm là trạng thái tâm tự phản tỉnh trên chính nó không đế bị vướng vào tham, 
sân, và si, những gốc bất thiện gây khố đau cho bản thân, cho người khác và cho cả hai. 

Khi chúng ta khuyên người ta đừng nuôi dưỡng oán giận có người sẽ hỏi lại chúng ta làm thế nào 
bạn có thể sống mà không từng oán giận? Đây là phép lạ của sự chánh niệm. Khi bạn thực hành chánh niệm 
bạn có thể biết cách làm những điều khó khăn nhất một cách dễ dàng. Không để cho mình bị tức giận, tham 
đắm, hay lầm lẫn (si mê) là việc rất khó. Do thường xuyên tu tập chánh niệm bạn biết cách sống không oán 
giận, tham lam, hay si mê lầm lân. Hơn nữa sống chánh niệm khó hơn là sống dê duôi thất niệm, và bạn biết 
cách làm cái điều khó khăn ấy dễ dàng hơn là làm điều dễ. vì lý do đó Đức Phật nói: 

"Đối với người tất, làm điều thiện là dễ; 

Đối với người xấu, làm điều ác là dê; 

Điều thiện thật khó làm với người xấu, 

Điều ác với bậc Thánh còn khó hơn." 

(Ud.84) 


Và: 

" Cái mà lúc ban đâu khó khăn nhất sẽ trở nên dễ do thường xuyên thực hành "(Ud. 61). 


C5SC5S-8080 


Một Cuộc Phỏng Vấn 

Với Thiền sư Mahãsi Sayadavv 1 

PHÂN MỘT : NHỮNG ĐIỀU CÂN BIẾT LIÊN QUAN ĐẾN VIPASSANÃ 

BO-C95 


ĐỎI NÉT VÊ THIÊN SƯ MAHASI SAYADAVV 


Trước khi trở thành một vị thiền sư hàng đầu, Trưởng Lão Mahãsi Sayadavv đã từng là một học giả 
đa văn và bậc thầy của kinh điển PãỊi. Sinh ra trong một huyện lỵ ở vùng thôn quê, năm lên sáu ngài đã bắt 
đầu đi học trong một ngôi trường thuộc tu viện địa phương nơi làng quê của ngài, và năm mười hai tuổi ngài 
được thọ giới làm Sadi. Ngài trở thành một vị Tỳ Kheo khi vừa đến tuổi hai mươi, tuổi sớm nhất có thể được 
để thọ cụ túc giới (thọ đầy đủ giới luật của một người xuất gia), với pháp danh Sobhana (đây là tên do chùa 
hay tu viện đặt khi thọ cụ túc, còn Mahãsi Sayadavv chi là một tước hiệu tôn kính, tuy nhiên qua tên này, ngài 
đã trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi). Trong những năm sau đó ngài đã theo đuổi những nghiên cứu cao hơn về 


1 Cuốn sách nhỏ này mang tựa đề “An Intervievv With Mahãsi Sayadaw''(Một cuộc Phỏng vấn Thiền Sư Mahasi Sayadaw) do 
Tharmanaykyavv thực hiện. Đúng ra ông chi bỏ công sưu tập những câu hỏi và trả lời rải rác trong các bài giảng của Thiền Sư Mahãsi 
Sayadavv và hệ thống lại theo trình tự những điểm liên quan đến Thiền Tứ Niệm Xứ Hay Vipassanã nhằm giúp những hành giả Minh 
Sát hiếu rõ hơn về thiền này. 



4 

Phật học và cổ ngữ PãỊi, đạt đến những danh hiệu cao nhất trong học tập và đã cống hiến một thời gian cho 
việc giảng dạy những đề tài này. 

Tuy nhiên, một ngày đã đến, ở tuổi hai mươi tám, khi ngài cảm thấy có một nhu cầu bức thiết muốn 
chuyển từ lĩnh vực hiểu biết và trình bày có tính tri thức sang lĩnh vực thực hành triệt để. vì vậy, mang theo 
những vật dụng cần thiết của một tăng sĩ du phương (chủ yếu là tam y và bình bát) 1 , ngài rời tu viện nối tiếng 
nơi đây ngài đã được dạy dỗ và lên đường, giống như một trong những vị đệ tử buổi đầu của Đức Phật, đi tìm 
một bậc thầy (thiền sư) có thể dạy cho ngài một phương pháp rõ ràng và hiệu quả để thực hành thiền. Ngài 
đã được diện kiến Trưởng Lão Mingun Jetawan Sayadavv (U Nãrada Mahãthera, 1868-1955), được thừa nhận 
như người khai sáng ra cách sử dụng đã đổi mới cho phù hợp với thời đại hiện nay về kỹ thuật Tứ Niệm xứ cố 
điển nhằm thực hành thiền Minh Sát, hay Vipassanã. về sự kiện này, ở đây chúng tôi có thể trích dân những 
gì Trưởng Lão Nyãnaponika đã viết trong ' The Heart of Buddhist Meditation- Trọng Tâm Thiền Phật Giáo: 

Vào đầu thế kỷ này một vị sư Miến Điện, tên là u Nãrada, có khuynh hướng muôh thực 
chứng những lời dạy của Đức Phật mà ngài đã học, tha thiết đi tìm một hệ thống thiền đưa ra được 
một lõi vào trực tiếp Mục Đích Cao Thượng, không vướng víu thêm gì nữa cả. Lang thang khắp xứ sở, 
ngài gặp rắt nhiều người được xem là đã hành thiền thật nghiêm túc, nhưng không ai cho ngà! được 
một sự chỉ dẫn nào thoả mãn. Trên bước đường tìm kiếm, đến những hang thiền nối tiếng trong vùng 
đồi núi của Sagaing ở Thượng Miến, ngài gặp một vị sư mà người ta đồn là đã bước vào những Thánh 
Đạo cao thượng (tức đã đắc các đạo quả ) ở đây sự giải thoát cuối cùng là bảo đảm. Khi Trưởng Lão 
u Nãrada đặt ra những câu hỏi cho vị này, ngài đã hỏi ngược lại: ' Tại sao ông lại đi tìm(chân lý) 
ngoài lời dạy của bậc Đạo Su? Chẳng phả! Satipatthãna, Con Đường Độc Nhất, đã được Ngài (Đức 
Phật )công bõ đó sao? u Nãrada đón nhận lời chỉ dẫn này. Nghiên cứu lại kinh điển và những bản chú 
giải theo truyền thống, suy xét sâu xa trên đó, và bước vào thực hành một cách năng nỗ, cuối cùng 
ngài đã đi đến chỗ thấu triệt những đặc tính của nó.. Những kết quả đạt được trong thực hành đã 
làm cho ngài tin chắc rằng ngài đã khám phá ra cái ngà! đang đi tìm: một phương pháp tu tập tâm rõ 
ràng và hiệu quả để đạt đến sự chứng ngộ cao nhất. Từ kinh nghiệm riêng cuả mình ngài đã phát 
triển những nguyên tắc và những chi tiết của pháp hành tạo thành căn bản hướng dẫn cho những ai 
theo đường lối tu tập của ngài dù như những đệ tử trực tiếp hay gián tiếp...Ngài viên tịch ngày 18 
tháng 3 năm 1955, ở tuổi 87. Nhiều người tin rằng ngà! đã đạt đến sự giải thoát cuối cùng ( đắc 
Alahán). 

Dưới sự hướng dẫn của bậc thầy tài ba này, Mahãsi Sayadavv đã hành thiền tích cực dựa trên bốn 
nền tảng chánh niệm (Tứ Niệm xứ), bắt đầu với quán thân, và đạt được những tiến bộ đáng kể. Sau này, 
không sao lãng việc thực hành Vipassanã, ngài quay lại những nghiên cứu Phật học và những hoạt động 
giảng dạy của mình như trước, và ngày càng được công nhận như một học giả danh tiếng nhất. Năm 1941, 
tức mười tám năm sau ngày thọ cụ túc, ngài quyết định trở về làng quê của ngài, nơi đây ngài cư trú trong 
ngôi tu viện đia phương và bắt đầu dạy các khoá thiền Vipassanã, thực hành theo hệ thống, trên căn bản của 
kinh Tứ Niệm xứ. 

Nhiều người, tại gia cũng như xuất gia, đã đến với những khóa thiền này và gặt hái được nhiều lợi 
ích từ sự hướng dẫn của ngài. Chẳng bao lâu, ngài nối tiếng khắp đất nước như một bậc thầy rất hiệu quả về 
thiền Vipassanã. Thực vậy, nổi tiếng đến nỗi mà, năm 1949 - một thời gian ngắn sau ngày độc lập của Miến 
Điện - U Nu, thủ tướng của nước này , đã thinh cầu Trưởng lão Mahãsi Sayadavv trở về Rangoon (thủ đô Miến 
Điện) để dạy những khóa thiền tích cực tại Thathana Yeiktha, trụ sở trung ương của Hội Phật Giáo Quốc Gia. 
Từ đó, cho đến khi ngài viên tịch ở tuổi bảy mươi tám, năm 1982, nhiều ngàn người đã học thiền Minh Sát tại 
trung tâm Rangoon này ( cho đến năm 1973 hơn 15.000 thiền sinh đã tham dự ở đó), và hàng trăm ngàn 
người đã được chi dẫn trong hơn một trăm trung tâm thiền địa phương khắp nước Miến, dưới sự hướng dẫn 
của các vị thầy đã được chính TL Mahãsi huấn luyện. Tương tự như thế ở các trung tâm thiền ngoài Miến Điện 
như Sri Lanka, Ấn Độ, Thái lan. 

Trong việc nhìn nhận những thành tựu nổi bật của ngài như một học giả, một vị thầy và một bậc 
thiền sư, Mahãsi Sayadavv đã được chi định vào vị trí chính yếu của 'Người Hỏi' 2 tại Đại Hội Phật Giáo lần Thứ 
Sáu (Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ sáu) tổ chức tại Rangoon từ năm 1954 đến 1956 nhân kỷ niệm 2.500 năm 


1 Tam y và bình bát: những vật bất ly thân của một vị Tỳ Kheo, tam y gồm có: Y tăng già lê, y vai trái, và y hạ, và bình bát đế đi khất 
thực. 

2 Người Hỏi, tức người làm nhiệm vụ đặt ra những câu hỏi liên quan đến Tam Tạng Kinh Điển và Chú Giãi, theo thế thức giống như 
các cuộc kêt tập kinh điên (KTKĐ) kê từ thời Đức Phật. Như vậy vai trò của ngài ở đây tương đương với vai trò của Đại Trường Lão 
Ca-Diếp trong cuộc KTKĐ lần thứ nhất. Và Người Trả Lời là Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Vicittasãrã Bhivamsa. ND. 



5 


Phật Lịch. Người Hỏi đóng một vai trò cực kỳ trách nhiệm trong Đại Hội Kết Tập Kinh Điển, vì chính ngài là 
người nêu ra những câu hỏi có thực chất hay những câu hỏi có hình thức có thể xem như thích hợp trong 
trình tự kiểm xét lại toàn bộ tam tạng kinh điển mà tại mỗi cuộc kết tập đã thực hiện. 


í<$>5 


- Câu Hỏi 1: Kính bạch Ngài Mahasi Sayadavv, khi mới bắt đâu thực hành pháp Satipatthana 
Vipassanã (Minh Sát Tứ Niệm xứ), Ngài có niêm tin trọn vẹn nơi pháp hành này không? 

Không, thực lòng mà nói tôi không có . Lúc đầu tôi không có niềm tin mấy nơi pháp hành Vipassanã. 
Vì thế, tôi không trách bất cứ người nào về điều này trước khi họ bẳt đầu thực hành thiền Minh Sát. Đó cũng 
chi là vì họ có ít hay không có kinh nghiệm gì về nó mà thôi. Năm 1931 khi tôi mới chi có tám hạ (tuổi hạ của 
người xuất gia tính từ lúc thọ cụ túc giới), trước sự tò mò và mơ mơ hồ hồ của tôi, một vị thiền sư gọi là 
Mihgun Jetawan Sayadawji, dạy: Khi đi ghi nhớ 1 đang đi; khi đứng ghi nhớ đang đứng; khi ngồi ghi nhớ đang 
ngồi; khi nằm ghi nhớ đang nằm; khi co (tay chân) ghi nhớ đang co; khi duỗi (tay chân) ghi nhớ đang duỗi; 
khi ăn ghi nhớ đang ăn. Tôi lấy làm bối rối bởi sự thật là ở đây không có đối tượng để quan sát trong nghĩa 
cùng tột (pháp chân đế), như là danh và sắc, và tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Nhưng tôi cũng 
dành cho nó một sự lưu tâm nào đó và nghĩ: "Cách ngài Sayadavv dạy thật lạ lùng làm sao," Tôi chắc chắn 
"ngài là bậc đa văn, và đang dạy từ kinh nghiệm riêng của ngài. Đối với tôi có lẽ còn quá sớm để quyết định 
xem nó là hay hay dở trước khi tự thân tôi thực hành nó. Tôi đã khởi sự thực hành với ngài như vậy. 

- Cầu hỏi 2: Bạch ngài, ngài có thể giải thích ý nghĩa của Satipatthãna ? 

Satipatthãna có nghĩa là niệm, hay luôn luôn ghi nhớ. Cái người ta cần phải ghi nhớ không 
quên ở đây là hiện tượng thân, thọ, tâm hay pháp ngay khoảnh khắc(sátna) chúng xuất hiện đối với 
họ. 

- Câu Hỏi 3: Bạch ngài, chúng con tin /à ngài đã đạt được sự tiến bộ rất nhanh trong pháp hành của 
ngài, khơi dậy được hẽt tuệ minh sát này đến tuệ minh sát khác, có phải vậy không, thưa ngài? 

Không, Tôi không tiến nhanh như vậy đâu. Thực sự, ba hoặc bốn tuần lễ sau khi khởi sự thực hành 
tôi vẫn không hiểu hết được pháp hành bởi vì tôi chưa vận dụng đủ nỗ lực. Tuy nhiên, một số hành giả ở 
đây, mặc dù pháp hành có vẻ mới lạ đối với họ, đã khéo léo phát triển đủ định và niệm sau một tuần hoặc 
hơn, để thấy được vô thường, khổ và không thực thể hay vô ngã tới một mức độ nào đó. Phần tôi, sau một 
tháng hoặc khoảng hơn một tháng tôi vân không thể đạt được một tiến bộ đáng lưu ý nào trong pháp hành 
này, nói gì đến bốn hay năm ngày. Thực sự lúc đó việc thực hành của tôi vẫn không tiến triển gì cả. Điều này 
là do đức tin nơi pháp hành của tôi không đủ mạnh, và tôi không vận dụng tinh tấn đầy đủ lắm. Ở điểm này, 
hoài nghi hay còn gọi là Vicikicchã, thường thường cản trở không cho tuệ minh sát và Đạo-Quả (Magga- 
Phala) xảy ra. vì thế điều rất quan trọng là phải loại trừ hoài nghi ấy. Nhưng, tôi đã phí hết cả thì giờ của 
mình do lầm hoài nghi đó là sự phân tích hữu ích. 

Tôi nghĩ rằng việc người ta quan sát các đối tượng như đang đi, đang co, đang duỗi,v.v... chẳng qua 
chi là cách thực hành theo khái niệm chế định, chứ không phải theo chân nghĩa pháp hay chân đế. Có lẽ ngài 
Sayadavv đã dạy tôi cách này như một luyện tập cơ bản, sau đó ngài sẽ dạy cho tôi cách làm thế nào để phân 
biệt giữa danh (tâm) và sắc (thân), v.v...Nhưng về sau, trong lúc đang tiếp tục với pháp hành này tôi tự nhiên 
nhận ra: "Trời! té ra đây không chi là một sự luyện tập cơ bản, mà ghi nhớ các hoạt động thân tâm, như 
đang đi, đang co, đang duôi,v.v...cũng còn là cách thực hành ở những giai đoạn cao hơn nữa. Đây là tất cả 
cái mà tôi cần để quan sát. Không còn gì khác nữa. 

- Câu Hỏi 4: Bạch ngài, liệu có thế kinh nghiệm được các pháp (hiện tượng danh-sắc) trong nghĩa tôĩ 
hậu, hay chân đê do đơn thuần quan sát cái 'đi', chẳng hạn, như đang đi theo cách chế định không? 

Có ba loại "Tôi". Thứ nhất là cái "Tôi" lầm lẫn cho một người hay một cái ngã dưới dạng tà kiến 
"Ditthi". Cái "Tôi" được xem như một nhân vật quan trọng theo nghĩa ngã mạn (Mãna) là loại thứ hai. và loại 
cuối cùng là cái "Tôi" chúng ta dùng trong ngôn ngữ hàng ngày theo nghĩa thường đàm. Nếu chúng ta ghi 
nhớ cái "đi" khi đang đi, cái tôi liên hệ trong trường hợp này là loại thứ ba, cái tôi vốn được ngay cả Đức Phật 


1 Chừ ghi nhớ hay ghi nhận (note) dùng ở đây trong nghĩa của từ 'sati-niệm' mà theo giải thích của ngài Mahasi mục đích là đê hay 
biết các hiện tượng đang thực sự xảy ra từ sátna này đến sátna khác.(xem câu hỏi 37). 



6 


và các bậc Alahán sử dụng, vì nó không liên can gì đến tà kiến (ditthi) và ngã mạn (mana). vì thế tôi chi dẫn 
các hành giả ở đây ghi nhớ bằng ngôn ngữ hàng ngày mỗi bước họ bước như'đi', 'đi'. 

Mặc dù ngôn ngữ chế định được dùng, người hành thiền chắc chắn sẽ kinh nghiệm được pháp trong 
nghĩa tối hậu hay chân đế vượt ra ngoài những khái niệm nếu sự tập trung của anh ta có đủ sức mạnh. Khi 
đi, chẳng hạn, anh ta hay cô ta ở một điểm nào đó chắc chắn sẽ biết được ý định muốn bước của mình, trạng 
thái cứng, căng hay chuyển động liên hệ, và những thay đối liên tục của chúng (bước đi). Anh ta /cô ta sẽ 
không thấy cái hình thể, hay hình thù rắn chắc, ngoài các hiện tượng(pháp) đang sanh và diệt theo tự nhiên 
của chúng. Đúng thời, anh ta /cô ta sẽ thấy chẳng những đối tượng quan sát, mà cả tự thân tâm ghi nhớ vào 
lúc ấy cũng đang sanh và diệt ngay tức thì. Nếu bạn không tin điều đó, cứ thử thực hành sẽ biết. Tôi bảo 
đảm với bạn rằng nếu bạn theo đúng chi dẫn của tôi, thực sự bạn sẽ kinh nghiệm được điều đó cho chính 
mình. 

- Câu Hỏi 5: Bạch ngài, khi bắt đâu thực hành chúng con phải ghi nhận (niệm) cái gì? Chẳng hạn, khi 
đi chúng con có phải ghi nhận tâm và thân hay danh và sắc liên hệ (đến cái đi) không? 

"Yathã-pakatarn Vipassanã-bhiniveso"- " Thiền Minh Sát(Vipassanã) chú ý tới bất kỳ đối tượng rõ rệt 
nào" điều này được nói đến trong phụ chú giải Thanh Tịnh Đạo-Visuddhi magga-.vì thế, hành giả được hướng 
dẫn bắt đầu công việc Minh Sát của mình bằng cách ghi nhận một đối tượng rõ rệt, đó là một đối tượng dễ 
ghi nhận hay dê quan sát nhất. Bạn không nên bắt đầu với những đối tượng khó hoặc vi tế và nghĩ rằng bạn 
sẽ hoàn tất công việc hực hành sớm hơn thay vì trễ. Chẳng hạn, khi một người học trò mới bắt đầu đi học, nó 
phải bẳt đầu với những bài học dê. Không thể cho nó những bài học khó được. Cũng vậy, bạn nên bắt đầu 
việc thực hành với những quan sát dễ nhất. Đức Phật dạy một cách rất dễ: " khi đi, biết hay ghi nhận đang 
đi'. Có vậy thôi. 

- Cầu Hỏi 6: Bạch Ngài, cóphải ngàiđã khởixướng cách quan sát sự'phồng -xẹp'của bụng khi thở? 

Không, Tôi không phải là người khởi xướng cách quan sát 'phồng-xẹp 1 . Thực sự chính Đức Phật đã 
khởi xướng nó vì Ngài dạy quan sát Vãyo-dhãtu, tức quan sát phong đại hay yếu tố gió gồm trong năm uẩn. 
Sự phồng-xẹp là do phong đại tạo thành. 

Mới đầu, một số người đã chất vấn cách quan sát sự phồng-xẹp của bụng này. Tuy nhiên, do bạn bè 
khuyến khích, sau đó họ đã thử và hiểu được giá trị của nó nhiều đến độ thậm chí họ đã chi trích lại những 
kẻ ưa bới lông tìm vết trước đây. Tôi chắc chắn rằng người nào thử rồi cũng sẽ hiểu được giá trị của nó từ 
kinh nghiệm cá nhân của mình, cũng giống như việc nếm đường người nào cũng có thể trực tiếp hiểu vị ngọt 
của nó từ kinh nghiệm riêng của mình. 

- Câu Hỏi 7: Liệu có thế ghi nhận một đôĩ tượng sau khi nó đã xảy ra một khoảnh khắc (sátna) được 
không? 

Không, tất nhiên không thể được. Mặc dù bạn có thể mua thiếu một món gì rồi sẽ trả tiền sau được, 
song trong trường hợp của Minh Sát không cho phép mua thiếu, vì thế, bạn phải ghi nhận một đối tượng 
ngay sátna nó xảy ra để khỏi bị dính mắc vào nó. 

- Câu Hỏi 8: Sẽ không hại gì cho sức khoẻ nếu một người thực hành quá tích cực chú? 

Trong kinh điển PãỊi có nói: "kãye ca jĩvite ca anapekkhãtam upatthapeti- (thực hành) 
không quan tâm đến mạng sống và chân tay của mình. "Điều này khích lệ người ta thực hành với sức 
tinh tấn của đấng trượng phu, ngay cả phải hy sinh mạng sống và chân tay của mình. Một số người có thể 
nghĩ: " thực hành sao mà khủng khiếp đến thế !"Thật sự là, không người nào thực hành tích cực mà chết cả, 
và thậm chí nó cũng không làm tốn hại đến sức khoẻ của họ. Thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy rằng 
một số người đã chữa khỏi những chứng bệnh kinh niên nhờ thực hành thiền này. 

- Câu Hỏi 9: Bạch ngài, trong việc thực hành thiên Minh Sát có cân thiết phải gán nhãn hay gọi tên 
một đối tượng, như là 'phồng xẹp' v.v...không? 

Những cái tên, dù chúng được gọi bằng thuật ngữ hay ngôn ngữ thông thường, cũng đều là khái 
niệm hay chế định, và không quan trọng lắm. Cái được xem là quan trọng nhất ở đây là làm sao hay biết 
được về hiện tượng có liên quan trong một đối tượng như' trạng thái ptíông và xẹp cùa bụng khi thở.Thực 
ra, chi hay biết được đối tượng, hoàn toàn không gọi tên, cũng đã đáp ứng được yêu cầu rồi. 

Tuy nhiên, không gán nhãn hay gọi tên thì lại khó có thể biết được trọn vẹn đối tượng một cách 
chính xác. Lại nữa, nó sẽ không dê dàng cho hành giả khi trình bày kinh nghiệm của mình cho thiền sư, hoặc 
không dễ cho vị thầy khi đưa ra lời khuyên cho hành giả (yogi). Đó là lý do vì sao người hành thiền được 



7 


hướng dẫn nên gán nhãn, gọi tên một đối tượng khi họ ghi nhận nó. Ngay cả như thế, việc sử dụng thuật 
ngữ cho hết mọi đối tượng mà một hành giả gặp cũng sẽ là khó. vì lẽ đó tôi hướng dân hành giả dùng 
ngôn ngữ thông thường như'phồng, xẹp' khi họ thực hành. 

- câu Hỏi 10: Bạch ngài, ngài có luôn luôn khuyên khích hành giả gọi tên một đôì tượng không? 

Không, không phải lúc nào cũng gọi tên. Có những lúc bạn thấy các đối tượng xuất hiện cho bạn 
nhanh đến nỗi bạn không có thì giờ đâu mà gán nhãn hay gọi tên từng mỗi đối tượng. Lúc đó bạn phải chạy 
theo cho kịp đối tượng bằng cách chi hay biết chúng từ sátna này đến sátna khác, không gọi tên. Hành giả 
cũng có thể biết bốn hay năm đối tượng một lúc, dù chi gán nhãn được một trong số những đối tượng ấy. 
Đừng lo lắng về chuyện đó. Như thế cũng đã đáp ứng được yêu cầu của bạn rồi. Nếu bạn cố gắng gán nhãn 
hết mọi đối tượng đang xuất hiện, rất có thể bạn sẽ bị kiệt sức sớm. Vấn đề là phải hay biết cẩn thận về các 
đối tượng , nghĩa là hay biết dưới dạng các đặc tính của chúng. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể ghi 
nhận các đối tượng xuất hiện ngang qua sáu căn từ sátna này đến sátna khác thay vì ghi nhận theo cách 
thông thường. 

- Câu Hỏi 11: Bạch ngài, nếu không gán nhãn hay gọi tên một đôĩ tượng thiên, giống như phồng, xẹp, 
ngồi, đúhg, đi, nằm và v.v... thì có gì bất lợi không? 

Tất nhiên là có, có một số bất lợi trong việc không gán nhãn một đối tượng thiền, đó là sự trùng 
hợp không chính xác của tâm và đối tượng thiền, sự hay biết hời hợt, giảm thiểu tinh tấn, và v.v... 

- Câu Hỏi 12: Bạch ngài, nếu như khi người ta đang ngồi chi cân ghi nhận "ngồi, ngồi" là đã đáp ứhg 
được mục đích, tại sao họ lại được hướng dân phải ghi nhận "phồng, xẹp" khi họ đang ngồi nữa? 

Dĩ nhiên, khi ngồi ghi nhận "ngồi, ngồi" là đã đáp ứng được mục đích. Nhưng nếu họ chi quan sát 
một loại đối tượng duy nhất trong thời gian lâu dài, thì công việc sẽ trở nên dễ dàng đến độ họ có thể mất đi 
sự quân bình do ít tinh tấn và có quá nhiều định. Điều này sẽ dẫn đến hôn trầm, thụy miên(iười biếng, buồn 
ngủ) đồng thời chánh niệm hay sự hay biết sẽ không sâu sắc hoặc yếu ớt. Đó là lý do vì sao hành giả được 
hướng dẫn quan sát "phồng, xẹp" như một đối tượng chính khi đang ngồi. 

- Câu Hỏi 13: Bạch ngài, nhờ ghi nhận 'phồng, xẹp' người hành thiên giữ được sự quân bình giữa định 
và tinh tấn như thế nào? 

Ghi nhận 'phồng và xẹp! không đòi hỏi phải có quá nhiều định vì nó không phải là một loại đối tượng 
đơn điệu, cũng không cần thiết phải nhiệt tâm thái quá vì chì có hai loại đối tượng để ghi nhận. Như vậy sự 
quân bình có thể được duy trì giữa định và tinh tấn. 

- Câu Hỏi 14: Bạch ngài, mục đích cho việc luân phiên ngồi một giờ và đi kinh hành một giờ trong 
pháp hành này là gì? (Thời khoá hàng ngày tại Trung Tâm Thiền Mahãsi bao gồm các giờ ngôi và đi 
xen kẽ.) 

Đi kinh hành nhiều có khuynh hướng khơi dậy tinh tấn nhiều hơn, nhưng ít định, và có thể làm tốn 
hại đến sức khoẻ. vì thế hành giả được sắp xếp ngồi và đi xen kẽ nhau mỗi thời một tiếng. Nhờ vậy họ có thể 
giữ được sự quân bình giữa định và tinh tan. 

- Câu Hỏi 15: Bạch ngài, nếu một hành giả ghi nhận 'phồng và xẹp', có phải họ sẽ được trông đợi chi 
hay biêt duy nhất chính cái bụng đang phồng và xẹp thôi? 

Quả thực đúng như vậy, lúc mới đầu thực hành, hành giả chi đơn giản hay biết về chính cái 
bụng(đang phồng và xẹp) thôi. Không có vấn đề gì trong đó cả. Dĩ nhiên, sự giác ngộ đạo quả magga phala 
không phải là chuyện trông đợi lúc ban đầu. Ngay cả Tuệ thứ nhất phân biệt giữa danh-sắc (Nãma-rũpa 
pariccheda-hãna) cũng không thể nào đạt đến. Buổi đầu thực hành, hành giả phải làm việc để tránh các 
chướng ngại (năm triền cái, đặc biệt là những ý nghĩ lang thang hay phóng tâm) bằng cách ghi nhận chúng 
thật sít sao. Chi khi các triền cái được tránh xa trong một thời gian dài bằng vikkhambhana (trấn phục) 1 , 
và tâm thoát khỏi chúng, lúc đó hành giả mới bắt đầu kinh nghiệm được hiện tượng thực liên quan đến sự 
'phồng và xẹpỉ, như là sự cứng, căng, rung động và v.v... , ngoài cái bụng bình thường. 

- Câu Hỏi 16: Bạch ngài, ngài có thể đê cập nhũhg oai nghi hay tư thế ngồi thích hựp? 


1 Vikkhambhana hay trấn phục là một trong ba cách đoạn trừ phiền não trong tu tập. 1 .Trấn phục đoạn trừ (vikkhambhanapahãna) 
đoạn trừ bằng tâm thiền; 2.Nhất thời đoạn trừ(Tadangapahãna) đoạn trừ bằng cách đối trị; 3. Tuyệt diệt đoạn trừ(Samucchedapahãna) 
đoạn trừ bằng Đạo Quả. 



8 


Có ba oai nghi hay tư thế ngồi xếp bằng, thứ nhất là ngồi (kiết già) với hai lòng bàn chân lật ngửa 
lên giống như các bức tượng Phật ngồi; thứ hai ngồi với hai bắp chân giữ song song, hay chân này vắt trên 
chân kia; và thứ ba là cách ngồi như phụ nữ Miến (Myanmar) với hai đầu gối gấp lại ở phía dưới, cách ngồi 
này còn gọi là addha-pallanka. Nói chung bất cứ tư thế nào thích hợp. Đối với phụ nữ, họ có thể ngồi theo 
cách họ thích trừ phi ở nơi công cộng. Điều quan trọng là làm sao để có thể ngồi trong thời gian lâu, nhờ thế 
định sẽ có cơ hội nảy sanh, phát triển và cuối cùng dẫn đến trí tuệ Minh Sát. 

- Câu Hỏi 17: Bạch ngài, ngài có khuyên các hành giả hoàn toàn không được nói tmng lúc thực hành 
không? 

Không, tôi không khuyên. Tôi nghĩ không nên làm như vậy . Tuy nhiên, sẽ là khôn ngoan khi không 
nói những điều vô ích hoặc không cần thiết. Bạn chi nên nói những gì cần thiết, lợi ích, hoặc những gì thuộc 
về giáo pháp, và nói một cách chừng mực. Như vậy, sẽ đem lại cho bạn tiến bộ cả về phương diện vật chất 
lân tinh thần. 

- Câu Hỏi 18: Bạch ngài, khi cho phép một hành giả nghe bài nói chuyện về sự tiến triêh của các tuệ 
giác. Ngài có xác nhận rằng người ấy là một bậc Tu-đà-hoàn (Sotapanna), người đã đạt đến tâng 
giác ngộ thứ nhất không? 

Không, hoàn toàn không. Tôi chưa bao giờ đưa ra những phán xét về địa vị tinh thần của một người 
nào cả. Tuy nhiên, khi chúng tôi chắc chắn rằng một hành giả thực hành khá tốt rồi, chúng tôi cho phép họ 
nghe bài nói chuyện của một trong những bậc thầy về thiền của chúng tôi, giải thích tỷ mì về cách tuệ Minh 
Sát tiến đến sự chứng ngộ đạo(magga) và quả (phala) như thế nào. Mục đích là để giúp cho hành giả có thể 
xác quyết mức tâm linh của họ nhờ kiểm tra kinh nghiệm riêng của mình với bài nói chuyện đã đưa ra. Hơn 
nữa, điều này sẽ cho họ một cơ hội để thưởng thức thành quả của mình, cũng như đưa ra một sự khích lệ để 
họ chịu khó hơn nữa nhằm phát triển thêm. Điều đó không phải để chúng tôi xác định xem mức giác ngộ 
người ấy đã đạt đến là gì. vì thế, chi là sự hiểu lầm khi cho rằng chúng tôi xác nhận một hành giả là bậc Tu- 
đa-hoàn bằng cách cho phép họ nghe bài nói chuyện ấy. 

- Câu Hỏi 19: Bạch ngài, Nhữhg khó khăn nào ngài đã gặp phải trong việc giảng dạy thiên Vipassanã 
này? 

Năm 1939, khi tôi mới bắt đầu dạy thiền Satipatthãna Vipassanã tại quê nhà của tôi, Tu Viện Mahãsi, 
làng Saik Khon, thị trấn Shew Bo. Thời gian đó, vị trụ trì tu viện kế bên không hoan hỷ với việc giảng dạy của 
tôi. Nhưng, ông không dám chi trích công khai trước mặt vì ông biết tôi là bậc đa văn. vì thế ông chi làm điều 
đó sau lưng tôi. Cũng có một số vị sư và cư sĩ ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, tôi không phản ứng gì cả, mà cứ tiếp 
tục công việc giảng dạy của mình như thường lệ. Dù cho họ có chi trích như thế nào chăng nữa, cũng chẳng 
có gì làm lay động tôi được bởi vì tôi giảng dạy từ kinh nghiệm riêng của mình. Sau đó ngày càng nhiều người 
bắt đầu chứng minh được điều tôi dạy là chính xác qua kinh nghiệm trực tiếp của tự thân họ. 

Về sau, vị sư chi trích việc giảng dạy thiền của tôi này, không may vướng phải một người phụ nữ, và 
phải xả y hoàn tục. ông qua đời bốn hoặc năm năm sau đó. 

Lại nữa, khi tôi bắt đầu dạy tại Yangoon, một trong những tờ báo ở đó cứ liên tục chi trích việc 
giảng dạy của tôi trong một thời gian. Nhưng tôi cũng chẳng phản ứng. và rồi, một cuốn sách mang tựa đề 
"The Ladder To Pure Land" (Cái Thang Đến Miền Tịnh Độ) đã chi trích một cách nhố nhăng việc dạy thiền của 
tôi. Thêm nữa, có một tạp chí đã liên tục đăng những bài viết công kích việc giảng dạy của tôi. Tuy nhiên, tôi 
đã không làm điều gì để phản ứng lại họ, nghĩ rằng giáo Pháp(Dhamma) này là của Đức Phật, chứ không phải 
của tôi. Vì thế những ai hiểu được giá trị của điều tôi dạy sẽ đến với tôi. bằng ngược lại, họ đi đến các vị thầy 
khác. Tôi lại tiếp tục công việc giảng dạy như thường lệ, và thấy rằng chẳng những không còn những chướng 
ngại, mà sự nghiệp giảng dạy thiền của tôi lại thành công hết năm này sang năm khác. 

Tôi đã mở khoá thiền đầu tiên năm 1950 ở trung tâm thiềnYangoon này với 25 thiền sinh . Hiện 
nay, vào mùa hạ, có khoảng một ngàn thiền sinh thực hành ở đây trong trung tâm hiền này. Ngay cả mùa 
đông khi mà thường thường có ít thiền sinh thực hành, cũng có khoảng hai trăm hành giả thực hành ở trung 
tâm. Quả thực, điều đó chi ra cho thấy rằng không có thất bại mà chi có thành công. 

- Câu Hỏi 20: Bạch ngài, khôi lượng phước báu-punna, hay công đức tối đa mà người ta có thể tích 
luỹdo thực hành thiên Minh Sát là thế nào? 

Nếu tính một sátna ghi nhận có hiệu lực trong mỗi giây. Như vậy có 60 sátna trong một phút, 3.600 
sátna trong một giờ, và 72.000 sátna trong một ngày, ngoại trừ bốn giờ ngủ. Đây quả là một khối phước báu 
khổng lồ! 



9 


- Câu Hỏi 21: Bạch ngài, chúng ta sẽ phải dùng bao nhiêu thời gian ghi nhận hay chánh niệm ở bàn 
ăn? 

Nếu khi bạn ăn một mình, bạn có thể ghi nhận một cách chính xác và cẩn thận, trong một miếng ăn 
có thể bạn có sáu mươi sátna ghi nhận. Như vậy, để chấm dứt bữa ăn sẽ phải mất khoảng một tiếng hoặc 
khoảng đó. Tuy nhiên khi bạn ăn trong tâp thể, không có điều kiện cho bạn để ghi nhận theo cách đó. Bạn 
nên quyết định ghi nhận được nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 

- Câu Hỏi 22: Bạch ngài, khi đang đi kinh hành, người hành giả phải chánh niệm như thế nào, ghi 
nhận "chânphải, chân trái", hay "dở, bước, và đạp"? 

Cảm giác xuất hiện nơi chân hay nơi thân của hành giả là những gì họ phải biết về. Trong thuật 
ngữ, vãyo-dhãtu, phong đại hay yếu tố gió biểu thị đặc tính bằng sự cứng(đờ), sức ép, sự chuyển động 
hoặc rung động; tejo-dhãtu, phong đại hay yếu tố lửa biểu thị đặc tính bằng nhiệt độ: lạnh, ấm hoặc nóng; 
pathavĩ-dhãtu, địa đại hay yếu tố đất biểu thị đặc tính bằng sự cứng, mềm, hay trơn mịn. Nhưng, đặc biệt 
yếu tô' gió hay phong đại lúc nào cũng nối bật cho hành giả quan sát. 

- Câu Hỏi 23: Bạch ngài, hành giả phải chánh niệm cái gì khi đứng? 

Khi đứng, chi ghi nhận "đứng, đứng" một cách liên tục. Nếu việc ghi nhận trở nên đơn điệu vì đó là 
một đối tượng độc nhất, thời một điểm xúc chạm nổi bật nhất sẽ được thêm vào, ghi nhận "đứng, chạm; 
đứng, chạm." Hoặc bạn cũng có thể ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, thay vào đó. 

- Câu Hỏi 24: Bạch ngài, khi ngồi, hoặc nằm hành giả phải hay biêt cái gì? 

Khi ngồi, chì ghi nhận " ngồi, ngồi," một cách liên tục. Nếu nó nhàm chán và đơn điệu vì đối tượng 
chi duy nhất có một, nên thêm vào đó một điểm xúc chạm nổi bật nhất, ghi nhận " ngồi, chạm; ngồi, chạm." 
Hoặc bạn cũng có thể ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng, thay vào đó, tập trung trên cảm giác về yếu tố 
gió-vãyodhãtu, biểu thị đặc tính bằng sự cứng dơ, chuyển động, với oai nghi nằm cũng tương tự như vậy. 

- Câu Hỏi 25: Bạch ngài, người hành thiên sẽ làm gì tmng trường hợp họ thấy việc quan sát sự 'phông 
và xẹp'quá dễhoặc khi họ thấy có một khoảng hở dễ thấy giữa chúng? 

Trường hợp đang ở oai nghi ngồi, hành giả thêm vào sự 'phồng, xẹp' chữ'ngồi' nữa và ghi nhận ba 
đối tượng / phồng, xẹp, ngôi; phồng, xẹp, ngồiMàrừ\ giả phải hay biết về sự'ngồi' theo cùng cách như 'phồng, 
xẹp' . Ngay cả khi một khoảng hở được thấy ở giữa, hành giả chi cần thêm vào một điểm xúc chạm nổi bật 
nhất, và ghi nhận bốn đối tượng: 'phồng, xẹp, ngồi, chạm'. Khi nằm, ghi nhận theo cách tương tự: 'phồng, 
xẹp, nằm, chạm', hay 'phồng, nằm, xẹp, nằm'. 

- Câu Hỏi 26: Bạch ngài, khi một hành giả hay biết về lạnh, nóng thì đó là hoả đại (yếu tô 'nhiệt) hay 
cảm thọ khố (dukkha)? 

Khi hành giả chi đơn giản hay biết về sự nóng thôi thì đó là sự kinh nghiệm về hoả đại(yếu tố 
nhiệt). Trường hợp họ thấy cái nóng ấy khó chịu hoặc không thoải mái, đó là kinh nghiệm về khỔ(Dukkha). 
Tương tự, với gió hoặc nước lạnh cũng vậy, nó có thể là nhiệt, hoặc cảm thọ khổ tuỳ theo. 

- Câu Hỏi 27: Bạch ngài, phải mãi bao lầu một hành giả mới hoàn tất tiến bộ của mình về các tuệ 
Minh Sát? 

Điều đó còn tuỳ. Chi một vài người có thể mô tả sự hoàn thành các tuệ Minh Sát của họ trong 
vòng một tuần lê hoặc khoảng đó, trong khi hầu hết mọi người thường đề cập đến sự hoàn tất các tuệ Minh 
Sát của họ sau một tháng rưỡi, hoặc hai tháng. Tuy nhiên, có số người phải mất ba hoặc bốn tháng mới hoàn 
tất được nó. Dù thế nào đi nữa, nếu một người thực hành một cách nghiêm túc như đã được chi dân, họ có 
thể mô tả thành tựu của mình trong một tháng hoặc khoảng một tháng. Đó là lý do vì sao một hành giả điển 
hình ở đây được khuyến khích nên thực hành trong ít nhất một tháng. 

- Câu Hỏi 28: Bạch ngài, rãi có thế phải mất bao lâu một hành giả mới đat đến mức độ tuệ gọi là 
Udayabbaya hãna- tuệ sanh diệt (tuệ thấy sự sanh và diệt của các hiện tượng danh và sắc) ? 

Hầu hết mọi người, nếu họ thực hành chăm chi, có thể mất một tuần hoặc khoảng một tuần để đạt 
đến tuệ Minh Sát này. Tuy nhiên, một vài người ngoại lệ, chi một hoặc hai trong số một trăm người, có thể 
hoàn tất tuệ này trong vòng ba hoặc bốn ngày. Song cũng có số người phải mất mươi mười lăm ngày để đạt 
đến nó vì tinh tấn không đầy đủ, hoặc khả năng tâm linh yếu. Cũng có những người không thể đạt đến được 
thậm chí sau cả tháng hoặc hơn do sự khiếm khuyết nào đó. Dầu sao, một hành giả bình thường vẫn hy vọng 
hoàn tất tuệ này trong vòng một tuần hoặc khoảng một tuần, nếu họ làm việc một cách chuyên cần. 



10 


- câu Hỏi 29: Bạch ngài, một hành giả cần phải làm gì để thấy các hiện tượng (danh và sắc) một cách 
rõ ràng? 

Ban đêm, chắng hạn, người ta không thể thấy được vật gì một cách rõ ràng. Nhưng nếu họ dùng 
đèn pin, mọi vật có thể đước thấy rõ trong vùng ánh sáng ấy. Theo cách tương tự, định có thể được so sánh 
với ánh sáng, qua đó người ta có thể thấy các hiện tượng một cách rõ ràng: tính cách sanh và diệt ,sự căng 
thẳng, cứng dơ và chuyển động v.v... 

- Câu Hỏi 30: Bạch ngài, hành giả cảm nhận ãpo-dhãtu (thuỷ đại hay yếu tô'nước) như thế nào? 

( Thực ra, yếu tố nước hay thuỷ đại không thể sờ chạm được, nhưng) hành giả có thể cảm nghiệm 
nó như "trạng thái lỏng hoặc sự ẩm ướt" có liên quan đến các yếu tố khác, vì thế khi người ta cảm thấy 
những giọt nước mắt, đơm, rãi và mồ hôi đang chảy xuống, thì ãpo-dhãtu hay yếu tố nước có thể được kinh 
nghiệm như "trạng thái lỏng hay sự ẩm ướt" trong bất cứ thân phần nào. Thực sự, không có yếu tố nước nào 
không thể quan sát được, vì yếu tố nước vốn rất thịnh trong mười hai phần của thân như là mật, đàm, mủ 
máu mồ hôi và v.v... 

- Câu Hỏi 31: Bạch ngài, có nhất thiêt không chấp nhận điêu gì ngoài kinh nghiệm đã kình qua 
không? 

Sẽ là không thực tiễn nếu bạn chì chấp nhận những kinh nghiệm đã kinh qua. Nói cách khác, không 
có lý do gì để không tin nơi thực tại phi kinh nghiệm. Mặc dù bạn không thể thấy một vật gì đó với mắt trần 
của bạn, nhưng nó có thể được thấy qua một ống kính phóng đại hay kính viên vọng. Mặc dù bạn chưa từng 
sống ở một số vùng nào đó trên thế giới, thì cũng là điều hợp lý để bạn tin nơi điều mà những người đã từng 
sống ở đó nói. Tất nhiên, chúng ta phải chấp nhận những khám phá của các nhà du hành vũ trụ mặc dù 
chúng ta chưa từng đi ra ngoài không gian. 

Quy luật của Pháp-Dhamma, rất là vi tế . Lý do người ta không thể kinh nghiệm được nó, có thể là 
do sự khiếm khuyết nơi khả năng tâm linh và nô lực tinh tấn, hoặc những cản trở của Kamma, KHesa, 
vipãka, Vĩtikkama và Ariyũpavãda 1 .~[uy nhiên, rất thường tuệ Minh Sát không chứng được ở đây là do 
yếu tinh tấn và định, vì thế nếu bạn không thực hành tích cực như những người khác, bạn không thể trông 
đợi chứng đắc một điều gì như những người khác được. 

- Câu Hỏi 32 :Bạch ngài, vì sao ngài hướng dẫn các thiên sinh ở đây khởi sự công việc thực hành của 
họ với việc ghi nhận 'phồng, xẹp'? 

Nếu bạn ghi nhận một đối tượng quá đa dạng, hoặc quá vi tế, sẽ phải mất thời gian để phát triển 
định, trong khi nếu bạn quan sát một đối tượng rõ rệt và giới hạn thì định có thể được khơi dậy nhanh hơn. 
Đó là lý do vì sao chúng tôi hướng dân các hành giả ở đây bẳt đầu công việc thực hành của họ vơi việc quan 
sát bụng biểu thị đặc tính bằng sự căng cứng, sức ép, rung động, được xem là đồng nhất với vãyo-dhãtu hay 
yếu tố gió. 

- Câu Hỏi 33: Bạch ngài, chi có haiđối tượng đếghi nhận là 'phồng, xẹp' thôi sao? 

Đúng vậy, buổi đầu thiền sinh được hướng dẫn ghi nhận chi hai đối tượng, 'phồng, xẹp' . Tuy nhiên, 
họ cũng được hướng dẫn ghi nhận những ý nghĩ nếu chúng khởi lên, và rồi trở lại với đối tượng chính là 
'phồng, xẹp' . với cái đau cũng tương tự như vậy. Hành giả phải trở lại với đối tượng chính khi cái đau tan đi, 
hoặc sau một thời gian phải chăng cho dù cái đau vẫn còn. Điều này cũng áp dụng đối với việc co, duỗi chân 
tay, hoặc thay đối oai nghi. Hành giả phải ghi nhận từng mỗi hoạt động hay hành vi CƯ xử có liên quan, và rồi 
trở lại với đối tượng chính. Nếu hành giả thấy hay nghe một điều gì nối bật hơn, hành giả phải ghi nhận nó 
đúng như nó là, đó là, 'thấy', 'nghe' và v.v... Sau khi ghi nhận chúng ba hoặc bốn lần, hành giả phải trở lại đối 
tượng chính với đầy đủ tinh tấn. 

- Câu Hỏi 34: Bạch ngài, có những người được giác ngộ trong lúc chi nghe một bài Pháp (Dhamma) 
không? 

Không, không phải chi do nghe pháp mà một người được giác ngộ. Để đạt đến sự giác ngộ đạo quả 
(magga phala), niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp là điều cần yếu. 


1 Kamma(Nghiệp) ở đây muốn nói đến ngũ nghịch đại tội: giết mẹ, giết cha, giết một vị Alahán, làm cho Đức Phật bị thương, hoặc 
gây chia rẽ Tăng chúng. Kilesa(Phiền não) muốn nói đến tà kiến cho rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Vipãka(Quả) ở đây có 
nghĩa là khiếm khuyết bấm sinh về khả năng tâm linh. Vĩtikkama(Vi phạm) ở đây có nghĩa một hoạt động đi ngược lại với thấm 
quyền của Đức Phật, đó là, vi phạm giới luật. Ariyũpavãda(Phi báng bậc Thánh) muốn nói tới sự sỉ vả, báng bo các bậc Giác Ngộ. 



11 


- câu Hỏi 35: Bạch ngài, tuổi tác có tạo ra sự khác biệt trong việc thực hành của một người không? 

Có, có một số khác biệt giữa già và trẻ. Để đạt đến một mức nào đó của tuệ Minh Sát, một người, 
chẳng hạn, ở tuổi hai mươi hoặc ba mươi có thể mất khoảng một tháng, người khác ở tuổi sáu bảy mươi phải 
mất hai hay ba tháng. Chính vì người trẻ thân khỏe hơn, tâm năng động hơn, và ít lo lắng hơn người già. Tất 
nhiên, càng về già, họ càng bị bệnh hoạn nhiều hơn. Người già trí nhớ và sự hiểu biết yếu hơn, trong khi sự 
ràng buộc và lo lắng lại mạnh hơn. 

Còn đối với một vị sư, ngay sau khi xuất gia nếu họ thực hành sớm chừng nào thì lợi ích lớn hơn 
chừng nấy. vì, là một vị sư mới thọ giới, họ vẫn còn trẻ, có đức tin mãnh liệt nơi pháp hành, và nhất là giới 
luật của vị ấy vân chưa có tỳ vết. vì thế theo ý kiến của tôi, dù việc học hành của vị ấy có quan trọng bao 
nhiêu, một vị sư cũng nên thực hành sớm sau khi xuất gia, ít nhất trong ba tháng. Có một số vị sư không 
may đã qua đời trước khi họ có thể thực hành. Thật đáng tiếc biết bao! 

- Câu Hỏi 36: Bạch ngài, liệu có thế phát sinh tuệ Minh Sát do quan sát các đối tượng như 'đĩ' hay 
'phải bước, trái bước', vởn được mọi người biẽt theo lôi thông thường được không? 

Bạn biết pháp hành niệm hơi thở, Anãpãna, quan sát hơi thở vào-và-hơi thở ra. Đối tượng, 'sự thở 
vào và sự thở ra' dường như không được quan sát, như nó vẫn được mọi người biết theo lối thông thường. 
Nhưng không ai dám chì trích điều đó. Tương tự, nếu bạn phê bình rằng niệm, định và tuệ Minh Sát không 
thể nào phát triển được bằng cách ghi nhận 'phải, trái', mà người ta so sánh với việc huấn luyện quân sự, sẽ 
là không hợp lý. Việc huấn luyện quân sự là nhằm vào mục đích thể thao hay sức khỏe, trong khi việc ghi 
nhận được dùng để phát triển niệm, định, và tuệ Minh Sát. Nếu bạn bác bỏ phần thực hành này, điều đó 
cũng có nghĩa là bạn bác bỏ lời dạy của Đức Phật. 

- Câu Hỏi37: Bạch ngài, chữ 'ghi nhận 'có ý nghĩa như thế nào ở đây? 

Chữ 'ghi nhận' có nghĩa là chú ý đến một đối tượng thiền với mục đích hay biết hiện 
tượng đang thực sự xảy ra từ sátna này đến sátna khác. 

- Câu Hỏi 38: Bạch ngài, vì mục đích gì ngài hướng dẫn chúng con hoạt động một cách rất chậm rãi 
nhưvậy? 

Chi khi bạn hoạt động môt cách chậm rãi thì định, niệm, và tuệ Minh Sát mới có thể theo kịp các đối 
tượng. Đó là lý do vì sao bạn phải bắt đầu việc thực hành của mình bằng cách làm mọi việc một cách chậm 
rãi và chánh niệm. Thực sự, lúc ban đầu, nếu bạn làm mọi việc nhanh quá, niệm hay sự hay biết của bạn 
không thể nào theo kịp. 

- Câu Hỏi 39: Bạch ngài, vì sao những người đắc thiền(jhãna) không thế khám phá ra tâm và thân 
này là vô thường,v.v... bãt chấp những thiên chứng của họ? 

Bởi vì họ không quan sát các hiện tượng tâm và vật lý, vốn thực sự nổi bật trong từng khoảnh khắc 
họ đi, đứng, ngồi, thấy, nghe và v.v... ,do đó mà họ không thể khám phá ra được thân tâm này là vô thường, 
v.v... 

- Câu Hỏi 40: Bạch ngài, định hay niệm của chúng ta có tạo ra sự khác biệt gì trong kinh nghiệm của 
chúng ta vê cái đau? 

Khi định và niệm(sự hay biết) của bạn chưa đủ mạnh, bạn sẽ thấy cái đau gia tăng trong khi bạn 
ghi nhận sự đau đớn, căng cứng, hay nóng bức. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục ghi nhận cái đau với sự kiên trì 
và nhẫn nại. Cái đau thường tan đi khi định và niệm đủ mạnh. Có khi, trong lúc bạn đang ghi nhận cái đau, 
bạn có thể thấy nó biến mất tại chô. Loại đau như vậy có thể không còn quay trở lại. 

- Câu Hỏi 41: Bạch ngài, có thực rằng thời đại này việc chứhg đắc Đạo, Quả (Magga, Phala) là không 
thể, dù chúng ta có thực hành chăm chi không? 

Những người có quan niệm như vậy chắc chắn sẽ không thực hành, nói gì đến chứng đắc Đạo Quả. 
Quan niệm ấy chi là một chướng ngại đối với thánh đạo. 

- Câu Hỏi 42: Bạch ngài, giới tính có ảnh hưởng gì đôì với tiến bộ nhanh chậm trong việc thực hành ? 

Tôi thường thấy rằng người nữ làm việc chăm chi hơn cộng với đức tin mãnh liệt nơi người thầy và 
những chì dẫn của vị thầy. Kết quả, họ phát triển được sự định tâm sớm thay vì trễ hơn. Điều này sẽ làm khơi 
dậy tuệ Minh sát nhanh hơn. Như vậy, người nữ trong việc thực hành thường tiến bộ nhanh hơn người nam. 
Tuy nhiên tôi cũng thấy một số người nữ đã lãng phí thì giờ của họ với những ý nghĩ mông lung(phóng tâm), 
và không đạt được tiến bộ nào cả.. Có một vài lý do tại sao họ ít tiến bộ hay không tiến bộ trong pháp hành 



12 


của họ, chắng hạn như lười biếng, tuổi già, sức khỏe kém và v.v... Tất nhiên, cũng có những người nam và 
các vị sư đạt được những tiến bộ nhanh trong pháp hành của họ khi tuân theo những chi dẫn một cách 
nghiêm túc. 

- Câu Hỏi 43: Bạch ngài, liệu chúng con có thểđạt đến Magga (Đạo), Phala (Qủa) trong thời buổi này 
không? 

Tại sao không? Giả sử, nếu bạn có một công thức để bào chế một loại thuốc nào đó, bạn có thể chế 
thuốc và dùng nó để chữa bệnh của bạn. Theo cách tương tự, lời dạy của Đức Phật, giống như một công 
thức, có sẵn, và bạn cũng có các balamật, vì thế tất cả cái bạn cần làm là đưa nó vào thực hành. Bạn chắc 
chắn sẽ đạt đến Đạo Quả. Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm bạn. Hơn nữa, không có bản kinh PãỊi nào nói rằng 
ngày nay người ta không thể giác ngộ. Thực tế, kinh thậm chí còn nói rằng ngày nay người ta có thể trở 
thành một bậc Alahán với Tam Minh (Te-vỊp) 1 . Ngay cả chú giải về Tạng Luật (Vinaya) cũng nói, đến mức tối 
thiểu ngày nay người ta vân có thể trở thành bậc Thánh Anahàm (Anãgãmĩ), bậc thánh thứ ba trong tứ quả 
thinh văn. 

Nguồn tham khảo đáng tin cậy nhất xin trích dẫn ở đây là: "Ime ca subhadda bhikkhu samma 
vihareyyum,asurino loko arahantehi assa, "Oh Subhadda, " Đức Phật nói, "bao lâu còn có những vị Tỳ 
Kheo thực hành một cách chân chánh, thế gian này sẽ không bao giờ rông không(vắng bóng) các 
bậc Alahán."Cr\úr\q ta thấy, ngày nay cũng có những người thực hành đúng cách dưới sự hướng dân khéo 
léo của các bậc thiền sư. vì thế tôi tin chắc, thế gian không rông không các bậc thánh nhân kể cả các bậc 
Alahán, ngay cả hiện nay. 

- Câu Hỏi 44: Bạch ngài, ngài có thế mô tả kinh nghiệm giác ngộ đạo quả của một người giông như 
thế nào được không? 

Trạng thái tâm của một người thay đổi một cách phi thường và đột ngột khi họ chứng ngộ Đạo 
Quả. Người ấy cảm thấy như thể mình vừa mới tái sanh. Đức tin của họ phát triển một cách rõ rệt dẫn đến sự 
hỷ lạc, ngây ngất và hạnh phúc tột độ. Đôi khi, những trạng thái tâm này xảy ra nhiều đến nôi họ không thể 
thể nhập sâu vào đối tượng giống như trước được nữa mặc dù họ vân tập trung sự chú ý vào chúng. Hàng 
giờ hay hàng ngày sau, tuy nhiên, những trạng thái tâm như vậy có khuynh hướng dịu lại, và người ấy có thể 
tiến triển tốt trở lại trong pháp hành. Đối với một số người, họ có thể cảm thấy rất thanh thản; hoặc rõ ràng 
không muốn hành; hoặc dường như đã thoả mãn với những gì họ vừa thành tựu, và có lẽ do đó mà họ không 
có ý định thành tựu cao hơn nữa. 

- Câu Hỏi 45: Bạch ngài, đôì với những người đa văn học rộng có đúng là kiến thức ấy tạo thành một 
chướng ngại cho tiến bộ trong việc thực hành của họ không (sở tri chướng)? 

Không, sẽ không hợp khi nói như vậy. Kiến thức của một người không thể nào là chướng ngại cho 
việc thực hành. Như bạn biết, một vị sư rất đa văn tên là Potthila đã trở thành bậc Alahán sớm hơn thay vì trễ 
hơn, nhờ thực hành dưới sự hướng dân của một vị sadi trẻ. xét điều này, rõ ràng chúng ta thấy rằng sự giáo 
dục hay kiến thức của một người không thể nào là một chướng ngại đối với tiến bộ trong việc thực hành 

Đúng ra mà nói, những chướng ngại thực sự nằm ở chỗ kiêu hãnh với sự giáo dục hay kiến thức của 
mình, có ít hay không có niềm tin nơi pháp hành, hoài nghi, không tuân thủ nghiêm ngặt sự hướng dân của 
người thầy, thiếu sức tinh tấn của đấng trượng phu và v.v... Đó là những chướng ngại đích thực cho sự phát 
triển định và tuệ Minh Sát. 

- Câu Hỏi 46: Bạch ngài, có sự khác biệt nào giữa những người hành thĩên và người không hành thiên 
khi cả hai phải đương đâu với bịnh đau? 

Tất nhiên là có. Người không hành thiền chi có thể nhớ đến việc thọ trì giới, nghe kinh Paritta-kinh 
bảo hộ (đem lại an lành), đến việc cúng dường y áo, thực phẩm, và v.v... Thật là tội nghiệp, họ chi có thể 
thực hiện được việc bố thí và giữ giới như vậy thôi! Còn về người hành thiền, họ nhớ đến việc hành thiền ở 
mức cao hơn cho đến khi họ được giác ngộ nhờ ghi nhận sít sao chính cái đau của họ từ sátna này sang 
sátna khác. 

- Câu Hỏi 47: Bạch ngài, có loại đau hay khó chịu nào thuộc về tự thân pháp hành không? Nếu có, 
chúng con phải đương đâu với nó như thế nào? 


1 Alahán Tam Minh (Tevijjo) là bậc thánh lậu tận có được ba minh khi giác ngộ, đó là Túc mạng minh;Sanh tử minh; và Lậu tận 
minh. 



13 


Có, bạn có thể cảm nghiệm một vài loại cảm thọ khó chịu như ngứa ngáy, nóng bức, đau đớn, nhức 
nhối, nặng nề, cứng đơ, và v.v... khi sự tập trung hay định của bạn trở nên rất mạnh. Một khi bạn ngưng 
hành, những cảm thọ nầy có chiều hướng biến mất. Song, chúng có thể tái xuất hiện nếu bạn thực hành trở 
lại.vì thế, đây không phải là một chứng bệnh hay ốm đau gì cả, mà chi là cảm thọ khổ (khó chịu) thuộc về 
pháp hành. Đừng lo lắng. Nếu bạn cứ tiếp tục ghi nhận, cuối cùng rồi nó sẽ tan đi. 

- câu Hỏi 48: Bạch ngài, khi sự phông và xẹp mờ nhạt đi chúng con phải ghi nhận cái gì? 

Khi sự phồng, xẹp mờ nhạt (không thể ghi nhận được nữa) bạn phải ghi nhận : "ngồi, chạm", hay 
"nằm, chạm". Bạn có thể thay đổi những điểm xúc chạm. Chẳng hạn, bạn ghi nhận "ngồi,chạm" chú ý tới một 
điểm xúc chạm trên chân phải, và rồi ghi nhận "ngồi, chạm" tập trung vào điểm xúc chạm trên chân trái. Như 
vậy, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn từ một điểm xúc chạm này đến một điểm xúc chạm khác. 
Hoặc, bạn có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn đến bốn, năm, hay sáu điểm xúc chạm xen kẽ nhau 

- Câu Hỏi 49: Bạch ngài, chúng ta cứ kiên trì thực hành không cãn (làm cho) các balamật 1 đủ sức 
mạnh cho sự giác ngộ Đạo Quả sao? 

Nếu bạn không thực hành, các balamật (Pãramĩ) của bạn không cách nào có thể thành tựu được. 
Nói khác hơn, cho dù balamât của bạn đã được tích lũy đầy đủ, nếu không thực hành bạn cũng không giác 
ngộ được. Ngược lại, nếu bạn thực hành, bạn sẽ tạo được balamật, và điều này sẽ giúp bạn kinh nghiệm Niết 
bàn sớm hơn. Nếu Balamật của bạn đã được phát triển đầy đủ, bạn sẽ giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại này. 
Bằng không, ít nhất nó cũng góp phần như hạt giống cho sự giác ngộ trong tương lai 

- Câu Hỏi 50: Bạch ngài, ngài có thế mô tả một người mà ngài tin là đã kinh nghiệm Nĩẽt Bàn được 
không? 

Được chứ. Trong số những người đầu tiên thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi, người em họ của 
tôi gọi là u Pho Chon đã gây ấn tượng nhất. Khi ông đạt đến giai đoạn Bhanga ríãna (tuệ diệt- cấp độ thứ 
năm của tuệ Minh Sát), ông bắt đầu thấy cây cối hay con người ta thay đổi liên tục. ông nghĩ chắc có một 
cái gì đó trục trặc với cái nhìn của mình rồi bởi vì theo ông được học từ một vị thầy thì mọi vật như cây cối, 
củi gỗ, trụ, đá, thân người v.v..., kéo dài trong một giai đoạn thích hợp, trong khi các hiện tượng vật lý do 
tâm hay do nghiệp gây ra (Sắc do tâm sanh, và sắc do nghiệp-kamma sanh), sẽ diệt liền sau khi chúng sanh 
lên. Ngược lại, ở đây ông thấy mọi vật trôi chảy liên tục. 

Vì thế ông đi đến tôi để hỏi chừng xem cái nhìn của ông có gì sai không. Tôi khuyến khích ông 
rằng không có gì sai với cái nhìn của ông cả, mà đó là tuệ diệt-bhanga hãna, cấp độ thứ năm của tuệ Minh 
Sát, tuệ này đã giúp ông thấy mọi vật diệt ngay tức thời. Sau một vài ngày, ông đã mô tả thật rõ ràng kinh 
nghiệm của ông về Niết Bàn, sự diệt của tâm và thân hay danh và sắc. 

- Câu Hỏi 51: Bạch ngài, sự mô tả Nĩẽtbàn do những người mà ngài tin đã đạt đến đó là như thế nào? 

Một số mô tả về Niếtbàn do những người, theo tôi tin, đã chứng ngộ thực sự, là như sau: 

1. Tôi thấy các đối tượng và tâm ghi nhận(hay tâm chánh niệm) đột nhiên ngừng lại. 

2. Tôi khám phá ra rằng các đối tượng và tâm chánh niệm bị cắt đứt giống như một sỢi dây leo 

bị chặt đứt vậy. 

3. Tôi thấy các đối tượng và tâm chánh niệm rơi xuống như thể tôi không còn cầm được chúng 
nữa. 

4. Tôi thấy các đối tượng và tâm ghi nhận rơi xuống thình lình giống như vất xuống một gánh 
nặng vậy. 

5. Tôi cảm thấy như thể tôi đã thoát khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận. 

6. Tôi phát hiện ra rằng các đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngừng lại giống như một ngọn 

nến bị thổi tắt. 

7. Tôi cảm thấy như thể tôi đã rời khỏi các đối tượng và tâm ghi nhận, giống như thoát ra khỏi 
bóng tối đi vào ánh sáng vậy. 


1 Parami hay balamât là các công hạnh tu tập hướng đến sự giải thoát. Có mười pháp bala mật là-Bố thí, trì giới, xuất ly, trí tuệ, tinh 
tấn, kham nhẫn, chân thật, quyết định, tâm từ, và xả. 



14 


8. Tôi cảm thấy rằng tôi đã thoát khỏi đối tượng và tâm ghi nhận, như thể tôi vừa từ chỗ tối 
tăm vào nơi sáng sủa. 

9. Tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận chìm xuống như thể chúng bị dìm vào nước vậy. 

10. Tôi khám phá ra rằng cả đối tượng lẫn tâmgn đột nhiên dừng lại giống như một vận động 
viên chạy nước rút bị đẩy lại từ phía trước vậy. 

11. Tôi thấy cả đối tượng lẫn tâm ghi nhận đột nhiên biến mất. 

- Câu Hỏi 52: Bạch ngài, ngài tin là có bao nhiêu người đã được giác ngộ dưới sự hướng dẫn của ngài? 

Tôi tin có cả ngàn người đã đạt đến tuệ phân biệt danh sắc(nãma-rũpa pariccheda hana) từ kinh 
nghiệm cá nhân của họ, nhờ thực hành nghiêm túc như đã chi dẫn, và đề khởi được định mạnh mẽ, trong 
vòng một tuần lê. và cũng có cả ngàn người đã kinh nghiệm được tâm và thân (danh-sắc) tương tác lân nhau 
và thay đổi không ngừng, đó là, nhân và quả, là trạng thái vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, và 
cũng có cả ngàn người được tin là đã hoàn tất sự chứng ngộ Đạo Quả sau khi họ phát triển tuệ Minh Sát 
thành thục nhờ quan sát tâm và thân từ sátna này đén sátna khác. 

- Câu Hỏi 53: Bạch ngài, liệu đó có phải là sự chúhg ngộ vê vô thường, chẳng hạn như khi chúng ta 
thấy một cái bình đãi bể, hay sự chứng ngộ về khô ’như khi chúng ta bị đau đớn do một cái gai đâm 
vào thịt? 

Đôi lúc, bạn nhận ra tính chất vô thường khi bạn thấy một cái bình đất bể, hay nhận ra khổ khi bạn 
có một cái đau do bị gai đâm vào thịt. Thực sự đó chi là tri kiến về vô thường theo quy ước, loại trí vốn không 
thể giúp bạn thực chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. 

Ngược lại, sự thực chứng vô thường xảy ra khi bạn thấy các hiện tượng hay các pháp hiện tại đang 
sanh và diệt, và sự thực chứng về khổ xảy ra khi bạn thấy các hiện tượng ấy bị hành hạ bởi sự thay đổi(vô 
thường) liên tục. Chi khi đó ,bạn mới có thể thực chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. 

- Câu Hỏi 54: Bạch ngài, Ngài có thế mô tả cho chúng con biêt chúng con phải nhận ra vô ngã như thê 
nào trong nghĩa tối hậu? 

Một số người tin rằng sự thực chứng vô ngã xảy ra nếu như một lúc nào đó bạn mất cảm giác về 
hình dáng của thân mình bằng cách mường tượng sắc thân này như những phân tử. Thực ra, thực chứng vô 
ngã không phải là bạn đơn thuần mất đi cảm giác về tính rắn chắc hay hình dáng của thân thể do thực hành 
bất cứ cách nào. Mà chính vì bạn đang kinh nghiệm một cách rõ ràng cái tâm biết, và sự đồng nhất nó với cái 
"Tôi" hay tự ngã. Điều này tương tự như các vị phạm thiên gọi là arũpa brahma (phạm thiên vô sắc) 1 , không 
có sắc thân vật lý, nhưng vẫn lầm chấp tâm họ là cái "Tôi" hay tự ngã. vì thế chi đơn thuần mất cảm giác về 
hình thể rắn chắc thôi thì không thể xem như đó là sự thực chứng vô ngã được. 

Chi khi bạn quan sát tâm và thân (danh-sắc) ngay sátna chúng xảy ra, và thấy chúng sanh và diệt 
liên tục theo tự nhiên của chúng, không có quyền lực của bất kỳ ai can thiệp vào, bạn mới thực sự thực 
chứng vô ngã trong nghĩa tối hậu. 

- Câu Hỏi 55: Bạch ngài, chúng con phải làm thế nào đế thực chứng tính chất vô thường của tâm và 
thân? 

Nếu bạn theo dõi tâm và thân từ sátna này đến sátna khác, bạn chắc chắn sẽ kinh nghiệm những 
đặc tính thực của các hiện tượng, và thấy chúng sanh lên và diệt tức thì. 

- Câu Hỏi 56: Bạch ngài, điếm xúc chạm nào chúng con nên ghi nhận giữa những cái khác? 

Bất kỳ điểm xúc chạm nào cũng đều có thể ghi nhận được. Nếu bạn ghi nhận, chẳng hạn, một sự 
xúc chạm ở mông đít của bạn, như 'chạm, chạm', đó là đúng; ghi nhận nó ở đầu gối của bạn, như 'chạm, 
chạm', đó là đúng; ghi nhận nó trên tay của bạn, như'chạm, chạm', đó là đúng; ghi nhận nó trên đầu của 
bạn, như'chạm, chạm', đó là đúng; ghi nhận nó trên hơi thở vô-ra như'chạm, chạm', đó là đúng; ghi nhận 
nó nơi ruột hay gan của bạn như'chạm, chạm', đó là đúng ghi nhận nó trên bụng của bạn như'chạm, chạm', 
đó là đúng. 

- Câu Hỏi 57: Bạch ngài, khi đi nếu chúng con phải hay biẽt về những đặc tính, chúng con có cần quan 
sát sự cứng (dơ), chuyến động hay di chuyên không? 


1 Arupa brahma: Phạm thiên vô sắc là các chúng sanh khi ở cõi người tu tập thiền vô sắc, sau khi chết sanh lên cõi trời vô sắc, ở đây 
họ không có sắc thân vật lý như con người. 



15 


Đức Phật dạy: " khi đi, biết đang đi". Khi chúng ta đi, yếu tố gió hay phong đại nối bật, yếu tố gió 
vốn được kinh nghiệm như sức ép, hay sự cứng đơ dưới dạng những đặc tính của nó, hay sự chuyển động, di 
chuyển dưới dạng nhiệm vụ của nó. Tuy nhiên, Đức Phật đã không chi dẫn chúng ta phải ghi nhận nó như là 
'sức ép', 'sự cứng dơ', 'sự chuyển động' hay 'đẩy tớiV.v... 

Sự chi dẫn đích thực của Đức Phật là: "Khi đi, hay biết đang đi". Chi vậy thôi. Lý do là ngài muốn 

đưa ra một cách dê hành và dê hiểu. Ghi nhận theo ngôn ngữ quy ước tất nhiên là hoàn toàn quen thuộc và 

dễ dàng đối với tất cả mọi người. 

- Câu Hỏi 58: Bạch ngài, có thực rằng do chứng ngộ vô thường, người ta cũng hiểu khô’và vô ngã một 
cách tư nhiên không? 

Đúng, quả thực là vậy. Bất cứ cái gì vô thường đều được xem là khổ, và đồng thời cũng là vô ngã. 
Thực ra trong nghĩa tối hậu chúng là năm uẩn cấu thành các hiện tượng tâm-vật lý mặc dù chúng có những 
tên gọi khác nhau. 

- Câu Hỏi 59: Bạch ngài, có sô' người nói, sẽ không hựp lý nếu một vị thiền sư không thể xác nhận 
rằng hành giả này, hành giả nọ trong sô ' những thiên sinh của ông đã trở thành bậc thánh Tu-đà- 
hoàn (Sotãpanna). Điêu đó có thực không? 

Đúng vậy, điều đó có thể đúng theo quan điểm của họ, song nó lại rất thích hợp đối với tryuền 

thống Phật giáo-Sãsana, một vị thiền sư không thể xác nhận, rằng người như vậy như vậy trong số những 

hành giả của ông đã trở thành bậc Tu-đà-hoàn. Đức Phật là người duy nhất trong địa vị này, để xác nhận sự 
giác ngộ của một người nào đó, như là Sotãpanna (bậc Tu-đà-hoàn), sakadãgãmi (bậc Tưđà hàm), anãgãmi 
(bậc Anahàm), hay arahat (bậc Alahán). Ngay cả Tôn giả Sãriputta (Xálơịphất) cũng không bao giờ xác nhận 
theo cách đó. vì thế chúng tôi cũng không làm điều này. Đây là cách thích hợp trong truyền thống Sãsana. 

- Câu Hỏi 60: Bạch ngài, có phải là quá sớm cho một người để mô tả tiến bộ của mình vê các tuệ 
Minh Sát trong một tháng hay khoảng một tháng không? 

Không, không có gì là quá sớm, bởi vì Đức Phật công bố rằng phương pháp của ngài đủ tính ưu việt 
để giúp một người trở thành bậc anãgãmi (Thánh Anahàm) hoặc bậc Arahant (Thánh Alahán) thậm chí trong 
một tuần lễ. Vì thế, nếu người nào tuyên bố rằng dù một hành giả có thực hành tích cực bao nhiêu chăng 
nữa cũng không thể có chuyện giác ngộ trong vòng một tháng được, thì họ đang làm hỏng giáo pháp của 
Đức Phật, và cản trở việc thực hành của người khác. 


Dịch từ " An Intervievv With 
Mahãsi Sayadavv" 




PHẦN II 

PHÂN TÍCH CÁC KỸ THUẬT THIỀN VIPASSANA NGÀY NAY 

- Câu Hỏi 1:Liệu có thể thực hành Vipassanã mà không cần học ti mi Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), và 
Pháp Duyên Khởi (Paticcasamuppãda) không? 

Xét theo bài kinh CũỊatanhãsankhaya Sutta (Tiểu Kinh Ái Đoạn Tận) 1 , bài kinh nói về cách làm thế 
nào để đoạn trừ ái hay tham, thì rõ ràng người ta có thể thực hành Vipassanã mà không cần phải có kiến 
thức về Vi Diệu Pháp và Pháp Duyên Khởi nếu như họ biết rằng những gì thực sự hiện hữu không ngoài tâm 
và vật chất (danh và sắc), và danh sắc ấy phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. 

Đối với Pháp Duyên Khởi, tất cả cái người ta cần biết là không có một con người cá nhân nào 
mà đúng hơn, chi có một sự tương tác của nhân và quả. Tuy nhiên, không nhất thiết phải học kỹ từng 
chữ dưới hình thức mười hai yếu tố (mắt xích) và hai mươi bốn cách tiếp cận và V.V...VÌ nếu không thì Tôn giả 
CuỊa-panthaka ắt hẳn đã không trở thành một bậc Alahán, một con người giác ngộ viên mãn. Ngài 
cuỊapanthaka không có khả năng học thuộc lòng một bài kệ PãỊi bốn dòng, môi dòng chi có mười một ký tự, 


1 CuỊa Tanha sankhaya Sutta ,Kinh sô 37 Trung Bộ I 



16 


vị chi có bốn mươi bốn ký tự cả thảy, mặc dù ngài mất những bốn tháng để học. Nói gì đến học 
Paticcasamuppãda-Pháp Duyên Khởi, và Abhidhamma-Vi Diệu Pháp nữa. Tuy nhiên, ngài chi mất có một buổi 
sáng duy nhất để trở thành một bậc Alahán do quán trên một miếng vải trắng, vừa vò nhàu miếng vải vừa 
đọc " rajoharanam, raioharanani\ sinh ra bụi bặm, sinh ra bụi bặm) 1 

Ví dụ khác: có một nữ thí chủ tên là Mãtika mãtã, bà thậm chí còn không biết các vị sư bà đang hộ 
độ thực hành như thế nào. Tuy nhiên, bà vừa làm những công việc tề gia nội trỢ, vừa thực hành theo lời các 
vị SƯ đã chi dân, và đạt đến Thánh quả Anãgãmi (tầng giác ngộ thứ ba) ngay cả trước các vị sư là thầy của 
bà. Hiển nhiên rằng người phụ nữ chuyên lo việc tề gia nội trỢ này làm gì có cơ hội để học Vi Diệu Pháp và 
Pháp Duyên Khởi, có rất nhiều ví dụ tương tự như vậy trong kinh điển làm sáng tỏ cho phương diện này. vì 
thế , ở đây chúng ta có thể đi đến kết luận rằng không học Vi Diệu Pháp và Pháp Duyên Khởi, người ta vẫn 
có thể hoàn thành công việc Minh Sát-Vipassanã với điều kiện họ phải biết quan sát thân và tâm ở sátna 
sanh, dưới sự hướng dân của một vị thầy. 

- Câu Hỏi 2: Vê trường hợp Tôn giả Channa (Xanặc) đắc Thánh quả Alahán sau khi được dạy Pháp 
Duyên Khởi thì sao? 

Theo một số vị thầy, thì dường như không thể hoàn thành việc thực hành thiền Minh Sát nếu không 
học Pháp Duyên Khởi, là cách để họ tiếp cận nó. Điều đó thực sự đã làm thối chí các hành giả , và làm hỏng 
giáo pháp của Đức Phật ( Sãsana ). Kinh [)ẩu-Khandha Vagga Suttẩ-, là bài kinh dựa vào đó các vị đặt căn bản 
cho lời dạy của mình. 

Bài kinh nói rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, Tôn giả Xanặc 3 phải nhận hình phạt gọi là Phạm Đàn 
( Brahma-danda , dưới sự trừng phạt này, ngài bị tẩy chay -nghĩa là không ai nói chuyện với ngài nữa, và ngài 
cũng không được các bạn đồng phạm hạnh dạy dỗ.). Sau đó ngài rất hối lỗi, và thực hành theo lời chi dạy 
của chư tăng, quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng, dù đó là thân, thọ, tâm, hay 
pháp. Tuy nhiên, do ảo tưởng về tự ngã sâu dày, ngài không thể hiểu nổi vô ngã. Ngài trở nên lúng túng, sợ 
thấy cái ngã của mình không còn hiện hữu, và đánh dấu hỏi ai là sẽ người chịu trách nhiệm cho những hành 
động hay nghiệp họ đã làm trừ phi người làm (tự ngã, cái tôi) hiện hữu. Như vậy, ngài lại quay trở về với ngã 
kiến (tin rằng có một tự ngã). Điều này được đề cập trong chú giải như sau: 

Chú giải nói rằng Tôn giả Xanặc đã phát triển Minh Sát mà không tìm thấy nhân của các hiện tượng 
hay không thấy quy luật nhân quả. Minh Sát yếu ớt ( Dubbala Vipasanã) này, thay vì giúp ngài loại trừ ảo 
tưởng về tự ngã, lại làm phát sinh đoạn kiến (tin rằng không có nhân của mọi hiện tượng, chết là hết.), và lo 
cho cái ngã này sẽ bị huỷ diệt khi sự rông không của các pháp xảy ra với ngài. Ở đây, khi nói Minh Sát yếu ớt 
(,dubbala Vipasanâ) là muốn nói rằng đó không phải là Minh Sát thực được phát triển do quan sát các hiện 
tượng sanh và diệt trong từng sátna, mà chi là Minh Sát tưởng tượng. 

Minh Sát như vậy trong chú giải gọi là Dubbala Vipassanã- khiếp nhược Minh Sát . Minh Sát thực 
được phát triển một cách hệ thống dưới hình thức Danh sắc phân tích trí ( Nãma-rũpa-pariccheda-nãna ), 
Thâm nhập nhân quả trí ( Paccãya-pariggaha-nãna ), và v.v... Minh sát thực như vậy gọi là Taruna vipassanã 
(Minh Sát còn non), nghĩa là còn trong giai đoạn đầu của nó, chứ không phải Dubbala Vipassanã (Minh Sát 
yếu ớt). Xét về loại Minh sát yếu ớt này để cho quý vị thấy rõ và không nên làm thối chí những hành giả đang 
thực hành Minh Sát thực bằng cách quan sát theo hệ thống các hiện tượng tâm vật lý hay danh và sắc từ 
sátna này đến sátna khác, nói rằng anh hay chị không nên hành mà không có kiến thức về Pháp Duyên Khởi- 
Paticca-samuppãda. Nếu ai nói như thế là họ đang làm tiêu hoại giáo pháp của Đức Phật. 

Khi định trở nên mạnh mẽ nhờ quan sát các hiện tượng (danh sắc) ngay sátna chúng nảy sanh, 
hành giả bắt đầu phân biệt giữa danh và sắc. Rồi, tiếp liền sau đó bằng sự Minh Sát vào nhân sanh của các 


1 Theo chủ giải Kinh Pháp Cú, ngài vừa vò vừa đọc như vậy thì chăng bao lâu miếng vải trở nên nhơ bân. Thấy tình trạng thav đôi 
của miếng vải này, ngài trực nhận tinh chât vô thường của các pháp hữu vi (pháp do điều kiện tạo thành). Ngav lúc đó Đức Phật xuất 
hiện và nói: 'Khôngphải chi có miếng vải bị nhơ bân bởi bụi bặm; trong tâm môi người cũng có bụi tham, bụi sân, bụi si. Chi nhờ 
loại trừ những bụi bặm này người ta có thê thành tvru cứu cánh và đạt đên Alahán Thánh quả Được Đức Phật nhắc nhở như vậy, 
ngài chủ tâm hành thiền và chăng bao lâu đăc Alahán, cùng với tứ tuệ phân tích. 

2 S.III.I V 6 

3 Câu chuyện về Tôn gia Xanặc có thế tóm tăt như sau. Tôn giả là con của một nữ tỳ trong hoàng cung của vua Tịnh Phạn(cha của 
Đức Phật). Do được làm bạn với Đức Phật suôt thời thơ âu nên Tôn giả thường ỷ lại và xem thường chư Tăng, nhất là đôi với các bậc 
Trướng Lão. Điều này đã ngăn không cho Tôn giả chứng đăc các thiền và đạo quả khi Đức Phật còn tại thế. Sau khi Đức Phật nhập 
diệt, bị chư Tăng áp dụng hình phạt Phạm Đàn, Tôn giả tỏ ra hối hận và quvêt chí tu tập nhưng không thành công, về sau dược Tôn 
giả Anan dạy cho cách phân biệt Duyên Khới mà đăc Nhập Lưu và rồi Alahán. (xem thêm chi tiết trong Biêt và Thấy trang 392) 



17 


hiện tượng: chẳng hạn, tâm thấy (nhãn thức) là kết quả của sự tiếp xúc giữa con mắt và cảnh sắc; tâm nghe 
(nhĩ thức) được tạo ra bởi sự kết hợp của tai và âm thanh; do ý định muốn đi, hành động đi xảy ra; tham 
khởi sanh do người ta không quan sát đối tượng; do tham mà một cố gắng được thực hiện để hoàn thành nó; 
nhờ thiện nghiệp (Kamma) người ta có thể thọ hưởng những thiện quả, v.v... Kế tiếp, tuệ này được theo sau 
bởi sự thể nhập hay minh sát vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã (tuệ thẩm sát tam tướng). Không có sự 
thể nhập vào quy luật nhân- quả, thì không thể nào thực chứng được vô thường,v.v... vì thế, mặc dù người ta 
không học Pháp Duyên Khởi chi tiết trước khi thực hành , họ cũng không đến nỗi bị lúng túng giống như Tôn 
giả Xanặc đã bị. 

Sau đó, Tôn giả Xanặc trở thành một vị Alahán do đã vượt qua sự lúng túng ngay sau khi nghe Pháp 
Duyên Khởi do Tôn giả Ananda dạy. vì thế một hành giả, thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy, có 
thể đáp ứng được nhu cầu về tri kiến do lắng nghe lời chi dân của người thầy. Trong lúc thực hành cũng vậy, 
bất cứ sự lầm lẫn, lúng túng hay vấn đề gì phát sanh, một hành giả , với sự giúp đỡ của người thầy, có thể 
giải quyết được. Như thế, hành giả thực hành dưới sự hướng dân của người thầy thậm chí không cần phải 
quan tâm về nhu cầu kiến thức. Nếu người ấy có bất cứ điều gì liên quan đến kiến thức, hãy xem xét những 
gỢi ý của tôi. 

Do đó, kết luận đưa ra ở đây là người ta có thể hoàn thành tri kiến cần phải có nếu họ biết rằng tất 
cả các hiện tượng tâm vật lý hay danh-sắc đều phải chịu vô thường, khố và vô ngã. Hơn nữa, chú giải cũng 
nói tri kiến hay kiến thức cần phải có, có thế được thoả mãn nếu người ta từng nghe vê bôn sự 
thực cao quý (Tứ Thánh Đế- Khố, Tập, Diệt, Đạo Đế). Thêm nữa, theo Mahã-tika, phụ-chú giải của bộ 
Thanh Tịnh Đạo, nếu một người biết rằng không có gì ngoài nhân và quả, thời họ được xem như đã 
có tri kiến cần phải có liên quan đến Pháp Duyên Khởi. Ngay cả nếu người ấy không học gì cả trước 
đây, họ vẫn có thể học khi bẳt đầu thực hành rằng không có gì ngoài danh và sắc, những hiện tượng vốn 
phải bị chi phối bởi quy luật nhân và quả, và phải chịu vô thường, khổ và vô ngã, và rằng mục đích của việc 
thực hành là để biết về chúng. Như vậy, tri kiến cần phải có có thể được thoả mãn bằng cách học từ một vị 
thầy (thiền sư). 

- Câu Hỏi 3: có nhất thiêt phải phân tích hay nhận dạng tâm (danh), vật chất (sắc) và tính chãi vô 
thường, V. V.. .của chúng theo kinh điến hay lời đôn không? 

Có số người nghĩ rằng chi quan sát sự khởi sanh của tâm và thân (danh-sắc) ngay sátna chúng xảy 
ra thôi thì chưa đủ để đưa đến tri kiến minh sát. Chi có phân tích danh và sắc cũng như phân tích tính chất 
vô thường, khổ và vô ngã của chúng mới có thể thoả mãn yêu cầu ấy. Thực sự ra, phân tích không phải là 
kinh nghiêm riêng của một người, mà tri kiến sách vở hay tri kiến do nghe đồn ấy cũng giống như học thuộc 
lòng một điều gì đó. vì thế, tri kiến ấy không đem lại hiệu quả. Chi khi người ta quan sát danh và sắc từ sátna 
này đến sátna khác, họ mới có thể có được tri kiến minh sát dựa trên kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng 
hạn, nếu bạn cứ để mắt trông vào cổng làng, chắc chắn bạn sẽ thấy kẻ ra người vô, như vậy bạn không cần 
phải xem xét theo kinh điển hay lời đồn làm gì. Giả sử, bạn đem dựng đứng một tấm gương sáng bên lề 
đường, thì tự nhiên nó sẽ phản chiếu hình ảnh của bất kỳ người nào hay bất kỳ vật gì đi qua. Theo cách ấy, 
nếu bạn quan sát bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm qua sáu căn (của bạn), những đặc tính thực của hiện tượng 
tự nhiên cũng sẽ rõ ràng cho bạn vậy thôi. 

-Câu Hỏi 4: Làm thế nào Tôn giả Tĩssa đã chấm dút được sựđau đớn từvêicắn của một con cọp? 

Ở đây câu hỏi được nêu ra, làm thế nào để chấm dút được sự đau đớn từ vết cắn của một con cọp. 
Trong câu chuyện về Tôn giả Tissa, người đã chắc chắn hoàn thành phạm hạnh của mình bằng cách đập nát 
bắp đùi, chú giải nói rằng ngài đã chấm dứt sự đau đớn và suy xét đến giới đức trong sạch của mình khởi lên 
hỷ và định v.v... .xét theo chú giải thì rõ ràng là ngài đã chấm dứt cái đau trước, và suy xét đến giới đức sau. 
Điều này hợp với định nghĩa của chú giải về đoạn, Dukkha-domanassãnam atthahgamãỵa ( con đường độc 
nhất để vượt qua sự đau đớn[của thân] và sầu muộn [của tâm]), thật hợp lý để cho rằng chính nhờ chánh 
niệm mà ngài đã chấm đứt được sự đau đớn do vết cắn của một con cọp. 

Đối với một người hành thiền, họ có thể cảm nhận được cái đau hay sự tổn thương bình thường 
đang tan dần đi khi họ ghi nhận nó cẩn thận. Đây là sự quan sát giúp cho một hành giả chấm dứt cái đau. 
Tuy nhiên, sau một lúc cái đau vẫn có thể khởi lên trở lại nếu định và tuệ Minh Sát chưa đủ thành thục. Đó là 
cách dừng lại cái đau hợp theo từ, Vikkhambhana (trấn phục hay loại trừ lâu dài [bằng tâm thiền]). Khi định 
của Minh Sát đã đủ thành thục, cái đau có thể đươc đoạn trừ. Đó là lý do vì sao Đức Phật, với sự trớ giúp của 
Vipassanã, đã có thể chế ngựđược chứng bệnh trầm kha mà ngài phải chịu trong suốt mùa hạ cuối cùng. 



18 


Thực sự ra, người ta cũng có thể cho rằng cái đau được loại trừ nhờ đơn thuần suy xét đến giới đức 
của ngài. Tuy nhiên, câu chuyện nhằm chứng minh là Vipassanã có thể giúp người ta loại trừ cái đau, và vì 
thế sẽ hợp lý hơn khi đưa ra kết luận rằng cái đau do vết cắn của con cọp gây ra đã được loại trừ bằng 

Vedanã-nupassanã Satipatthãna, tức là bằng thọ quán niệm xứ. 

- Câu Hỏi 5: Liệu có thế hoàn thành Minh Sát-Vipassanã, chi nhờ đọc hay nghe không? 

Không thực hành để thực chứng tứ Thánh Đế, đức tin của một người nơi các lễ nghi và tín điều 
được xem như Sĩla-vata-parãmãsa (chấp thủ giới hay tà kiến về pháp hành). Ngày nay, một số người dạy 
rằng chi cần học thuộc lòng những đặc tính của tâm và thân (danh-sắc) là có thể đưa đến sự hoàn thành đời 
sống tâm linh rồi. Ý họ muốn nói ở đây là không cần thực hành Vipassanã hay giữ giới người ta cũng được 
giải thoát nhờ học pháp, vì thế, chúng ta cần phải xét xem đức tin của họ có thoát khỏi tà kiến về pháp hành 
(sĩla-vata-parãmãsà) hay không. Theo ý kiến của tôi, đức tin của họ phải được kể trong sĩla-vata-parãmãsa, 
tà kiến về pháp hành, vì nó không liên quan gì đến giới, định và tuệ cả. 

- Câu Hỏi 6: có thế thực hành thiền Minh Sát mà không cân hoàn tất sự thanh tịnh tâm trước qua 
định của bậc thiên được không? 

Có người dạy rằng chi nên hành thiền Vipassanã với tâm đã hoàn toàn thanh tịnh qua định của bậc 
thiền(tức phải đắc một bậc thiền nào đó trước). Nếu không thì, họ nói, không thể hoàn thành việc Minh Sát 
được. Đó chẳng qua chi là chủ nghĩa cực đoan. Thực sự ra, Thanh Tịnh Đạo ( Visuddhi-magga ) nói rõ rằng 
chuẩn bị định (parikamma-samãdhi, trong thiền Minh Sát thì gọi là sátna định) là vừa đủ để hành Minh Sát 
cho đến Alahán Thánh Quả (sự giác ngộ viên mãn) bởi vì nó thanh tịnh tâm khỏi các triền cái. Còn trong các 
bản kinh như Mahã-satipatthãna (Đại Niệm xứ) Đức Phật đề cập một cách minh bạch rằng người ta có thể 
đạt đến Alahán, sự giác ngộ cao tột nhất, qua chuẩn bị định bằng cách quán tứ oai nghi- đi, đứng, ngồi, nằm, 
và v.v... 

Trong Anusati Sutta- Kinh Tuỳ Niệm 1 , một bài kinh thuộc Tăng Chi Kinh, Đức Phật có nói, một người 
có thể trở thành bậc Alahán qua định 2 được tu tập bằng cách quán những ân đức của Phật. Cũng trong chú 
giải về Sampajjahhapabba, phần nói về tình giác có nói rõ ràng là người ta có thể đề khởi định bằng cách 
quán những ân đức của Phật hoặc Tăng, và rồi quan sát chính(tâm) định ấy đang sanh và diệt cho đến khi 
đắc Alahán quả. 

- Câu Hỏi 7: sát na định hay nhất thời định (khanika samãdhi) có giúp phát triển Vipassanã được 
không? 

Hãy nhớ rằng Thanh Tịnh Đạo đã đề cập minh bạch trong Dhãtu-manasikãra-pabba- là: do quán tứ 
đại, hay quan sát bốn yếu tố căn bản (đất, nước, lửa,gió) ngay sátna chúng xảy ra, người hành thiền sẽ khơi 
dậy chuẩn bị định loại trừ tạm thời các triền cái. Còn Mahã-tika 3 hay phụ chú giải của bộ Visuddhimagga nói 
rằng, thực ra nó không phải chuẩn bị định vì không có định thuộc các bậc thiền-(jhãnic) cho nó dân đến. Tuy 
nhiên, nó được xem như vậy theo lối ẩn dụ gọi là Sadisu-pacara, nghĩa là nó tương tự với bậc thiền thực sự 
dưới dạng khả năng loại trừ các triền cái của nó. Định như vậy gọi là sátna định hay nhất thời định (khanka 
samãdhi) trong trường hựp của thiền Minh Sát. Đó là lý do vì sao tôi luôn luôn gọi nó là Vipassanã Khanika 
Samãdhịsátna định Minh Sát). Có số người, không thể hiểu được điều này, đã lý luận rằng sátna định không 
thể giúp đưa đến Minh Sát được, vì nếu nó làm được như vậy, những người hành thiền ắt hẳn có thể tạo ra 
tuệ Minh Sát. 

Tôi đồng ý với họ về điểm này, nếu các thiền sinh đã tu tập định đủ mạnh để thoát khỏi các triền 
cái, do quan sát các hiện tượng tâm-vật lý hiện tại hợp với tinh thần kinh Đại Niệm xứ (Mahã-sãti-patthãna 
Sutta). Trong thực tế, rõ ràng là định được đề khởi bằng cách suy luận, xét đoán, hay phân tích những con số 
thống kê mà thiền sinh đã học thuộc lòng, không cách nào thoát khỏi năm triền cái, và rằng thực sự họ cũng 
hoàn toàn không quan sát tâm và thân hay danh -sắc hiện tại. vì thế những người ưa thích lý luận này hẳn 
phải là những người có ít hay không có kiến thức về cách tiến hành Minh Sát thực sự. Trong Thanh Tịnh Đạo, 
sátna định được nói đến như Khanika Cittekaggatã, tức sátna tâm nhất cảnh tánh, và trong phụ chú giải của 
bộ luận, sự định nghĩa được đưa ra là Khana-matta-thitiko samãdhi, tức định kéo dài từ sátna này đến sátna 
khác. Dựa trên căn bản của chú giải và phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo này, tôi gọi nôm na nó là sátna 


1 Anussati Sutta, A. 11.23 5 

2 Định do tu tập các đề mục tuỳ niệm ân đức Phật, Pháp, Tăng v.v... cần phải hiểu là cận định. Còn giai đoạn truớc định này gọi là 
chuẩn bị định. Xem thêm chi tiết trong Biết và Thấy trang 181. 

3 Mahãtika 1-436. 



19 


định- Khanika samadhi, loại định thường được gọi theo lối ẩn dụ là cận định (Upacara Samadhi). Tuy nhiên 
cũng không nên lúng túng nếu gọi như thế không hợp. 

Định khởi lên ở sátna chánh niệm được gọi là Khanika Samãdhi, tức định kéo dài từng mỗi sátna 
hành giả quan sát. Không có sátna định này, thiền Minh Sát không thể tu tập được, vì thế nhất thiết phải có 
sự định tâm đủ mạnh như vậy cho tuệ Minh Sát. Đối với các hành giả thực hành thuần Minh Sát (thuần quán 
hành giả) không dựa vào bậc thiền (jhãna), sátna định này là định dân hành giả đến sự chứng ngộ Đạo Quả 
(Magga Phala).Thiền Minh Sát không quan sát một đối tượng duy nhất, thay vào đó nó đòi hỏi phải có sự 
quan sát các đối tượng từ sátna này đến sátna khác. Dù đối tượng thay đổi tâm vẫn có thể khéo tập trung 
trên chúng từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Điểm này có lẽ rất sáng tỏ đối với những hành giả đã 
thực hành một cách hiệu quả. 

- Câu Hỏi 8:Liệu việc liệt kê hay kể ra từng hiện tưỢng(Pháp) có thế đưa đến Danh sắc phân tích trí 

(Nãma- rũpa-paríccheda-nãnay được không? 

Một hành giả không thể phát triển Danh sắc phân tích trí ( Nãma-rũpa-pariccheda-nãna ) bằng cách 
chi liệt kê hay kể ra từng hiện tượng như vậy. Chì khi nào hành giả quan sát tâm và thân (danh-sắc) ngay 
sátna chúng xảy ra, họ mới có thể phân biệt được giữa các hiện tượng tâm vật lý này một cách tự nhiên. Đó 
mới thực sự là Danh sắc phân tích trí ( Nãma-rũpa-pariccheda-nãna ). Minh Sát trí thực sự phải phát sinh do 
quan sát các hiện tượng hiện tại chứ không phải do lý luận, phân tích, hay kể ra từng khoản một như: có 81 
loại tâm hiệp thế (Lokiya Citta), 52 loại tâm sở (cetasika), 28 loại sắc (rũpa); và v.v... Tri kiến như vậy chi là 
trí nhớ do học và thuộc về tưởng(sannã), chứ không phải là trí dựa trên kinh nghiệm riêng của một người. 
Suy nghĩ xem 81 loại tâm hiệp thế là gì; không biết tất cả tâm ấy có xảy ra trong chúng ta không. Đại hành 
tâm ( Mahãggata cittẩ), chẳng hạn, chì thuộc về những người đắc thiền. Mặc dù hiệp thế, tâm duy tác chì các 
bậc Alahán mới có. Làm thế nào một người kinh nghiệm một đối tượng mà không thuộc về họ được? Trong 
số 28 loại sắc, sắc nữ tánh được kinh nghiệm bởi người nữ, trong khi sắc nam tánh bởi người nam. Như thế 
người này không thể kinh nghiệm giống (đực-cái) của người khác. Do đó, kể ra từng hiện tượng mà người ta 
không thực sự kinh nghiệm, làm thế nào tri kiến ấy có thể là tri kiến về sự thực cùng tột hay pháp chân đế 
được? Câu trả lời, nếu đưa ra một cách thành thật, sẽ là: " vâng, đó chỉ là tri kiến thuộc khái niệm." Như vậy, 
rõ ràng minh bạch rằng tri kiến theo khái niệm chế định, hay trí nhớ do học ấy không thể dân đến Danh sắc 
Phân Tích Trí ( Nãma-rũpa-pariccheda-nãna) . Thực sự, một hành giả thậm chí cũng không thể tạo ra tri kiến 
Minh Sát căn bản mà không quan sát danh và sắc. 

- Câu Hỏi 9: có thực rằng để trở thành một bậc thánh Tu-đà-hoàn (giai đoạn đâu tiên của sự giác 

ngộ), không cần phải thực hành thiên chì-Samatha,hay thiên Minh Sát, mà tất cả cái mà người ta cần 

làm chi là lĩnh hội những gì người thầy giảng dạy? 

Ở đây, một sự tranh luận có thể phát sanh về đoạn kinh pãỊi vừa trích dẫn (từ 
dhammacakkapavattana sutta- kinh chuyển pháp luân), không đề cập đến việc tôn giả kondahha (kiều trần 
như) thực hành minh sát , đúng không? ngài đạt đến thánh quả tu-đà-hoàn gọi là pháp - nhãn (dhamma - 
cakkhu) trong khi đức phật giảng kinh chuyển pháp luân, hoặc ngay sau đó, có phải vậy không? vậy thì đâu 
nhất thiết phải giải thích việc tôn giả kiều trần như đã thực hành như thế nào, có đúng không?vâng, không 
nhất thiết, bởi vì chính bài kinh còn nói rằng bát thánh đạo phải được tu tập cơ mà. 

Trong kinh điển PãỊi và chú giải của kinh về đoạn,"Dukkhe Nãnarp" có nói rằng khổ đế và tập đế 
(nhân sanh của khổ) là những sự thực phải được đoạn trừ bằng tu tập hay thực hành. Có nhiều nguồn tham 
khảo giải thích rằng sự chứng ngộ Đạo tú-Magga-nãna chì có thể hoàn thành sau khi đã hoàn thành công 
việc Minh Sát, gọi là tuệ Minh Sát đi trước Đạo ( Pubba-bhaga-Magga ). Cũng có những giải thích trong kinh 
điển PãỊi cho rằng người ta không thể phát sinh các tuệ Minh Sát và chứng ngộ Đạo Quả mà không quan sát 
một trong bốn đối tượng, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Một số những trích dẫn PãỊi còn nói rằng chi khi người 
ta tu tập pháp hành chánh niệm (trên Tứ Niệm xứ), thì niệm, một trong những chi phần của Thánh Đạo, mới 
phát sinh. Theo những điểm vừa nêu, rõ ràng không thể phát triển Bát Thánh Đạo mà không phát triển Minh 
Sát Đạo. Vì thế, chúng ta đi đến kết luận, Tôn giả Kiều trần Như và các vị sư bạn đồng tu đã hoàn tất Tu-đà- 
hoàn Đạo (Sotãpanna Magga) của họ bằng cách thực hành Vipassanã ngay tại chô ngồi trong lúc nghe giảng 
Pháp như đã giải thích. Nếu như người ta có thể trở thành một bậc Tu-đà-hoàn chi do nghe và lĩnh hội Pháp, 
thời Tôn giả Vappa 2 , và các vị sư khác có lẽ đã không gặp rắc rối để phải thực hành thêm hai hay ba ngày 
nữa. Bản thân Đức Phật có lẽ cũng không cần phải khích lệ họ thực hành như vậy. Thay vào đó, Ngài sẽ 


'Danh sắc phân tích trí hay Tuệ phân biệt danh-sắc là tuệ đầu tiên trong 16 tuệ Minh Sát mà hành giả phải trải qua trong quá trình tu 
tập tập Minh Sát. Xem thêm chi tiết trong “Biết và Thấy.” 

2 Nhóm năm người bạn đong tu thường gọi là năm anh em Kiều-trẩn-như gồm: Koụdaũna, Vappa, Bhaddiya, Mahãnãma, vàAssạịi. 



20 


thuyết pháp liên tục cho đến khi họ hoàn tất sự giác ngộ Tu-đà-hoàn cho xong việc. Lý do tại sao Đức Phật 
lại khuyến khích các vị thực hành mà không thuyết pháp thêm một lần nữa, cũng cần phải xét đến. Như vậy, 
rõ ràng là Đức Phật đã chi dẫn những người thuộc hạng Neyya^những người cần thực hành lâu hơn) giúp họ 
thực hành để trở thành một bậc Tu-đà-hoàn. Do đó, sẽ là không thực tiễn, và có tính cách phá hoại hoặc làm 
băng hoại Giáo pháp-Sãsana nếu ai dạy rằng để trở thành một bậc Tu-đà-hoàn, người ta không cần phải thực 
hành Samãtha (thiền chì) hoặc Vipassanã (thiền quán), và tất cả cái người ta cần làm chi là lĩnh hội những gì 
người thầy giảng dạy. Nếu bạn tin nơi quan điểm đó, con đường đi đến Niết bàn của bạn sẽ bị đóng lại. 

- Câu Hỏi 10: Trong lúc thực hành bốthí-dãna, người bô 'thí quán tính chất vô thường, khố và vô ngã 
V. V.. ,,điêu đó có đem họ đến gần Magga-Phala hay Đạo Quả hơn không? 

Có số người dạy rằng trong lúc thực hiện công việc bố thí người ta nên suy xét đến tam tướng- vô 
thường, khổ và vô ngã, của thí chủ, của người thọ thí và của vật bố thí hay cúng dường; để cho phước báu 
đó được đi kèm với trí tuệ (Nãna-sampayutta- tương ưng trí). Lời dạy này của họ là do có sự nhầm lẫn về 
điều làm thế nào để bố thí có thể được thực hiện như thiện nghiệp tu thiền (Bhãvanã-maya Kusala: thiện 
nghiệp được làm bằng cách Minh Sát) theo giải thích trong Atthasãlinĩ-Chú giải bộ Pháp Tụ. Chú giải nói đến 
cách làm thế nào để phản tình khi thực hành bố thí, bằng cách suy xét rằng mọi vật đều "sẽ tan biến, sẽ diệt 
mất". Thực sự ra, điều ấy được làm sau bố thí chứ không phải trong lúc đang bố thí hoặc trước lúc bố thí. 
Thực chất, mục đích không phải để làm cho phước báu được đi kèm với trí, mà để tích luỹ phước đã làm bằng 
cách Minh Sát mà thôi. Nếu như nhất thiết phải suy xét tam tướng (vô thường, khổ và vô ngã ) mới bảo đảm 
được rằng phước đó đi kèm với trí, thì vào những thời kỳ không còn giáo pháp của Đức Phật sẽ không có 
phước bố thí nào đi kèm với trí được cả. Điều đó không hợp lý. 

Hơn nữa, không có bằng chứng nào chứng minh rằng Đức Phật tương lai đã bố thí bằng cách suy xét 
tam tướng cả. Thực sự, cũng chẳng ở chỗ nào Đức Phật dạy là phải bố thí với tâm tư suy xét về tam tướng. 
Những gì ngài dạy là giới đức của người thọ thí càng cao dày thì lợi ích (của bố thí) càng to lớn. vì thế điều 
quan trọng là suy xét đến giới đức của người thọ nhận. Nếu như thí chủ thực sự để tâm hay biết về tam 
tướng của người thọ nhận, họ sẽ không thể nào phân biệt được đâu là người thọ nhận có giới đức và đâu là 
người không có giới đức. Nếu không tìm ra người giới đức xứng đáng với bố thí hay cúng dường, phước bố thí 
sẽ không mạnh và tất nhiên lợi ích nó sanh cũng sẽ không lớn. 

Ở đây, người ta có thể lý luận: "bố thí được làm bằng cách suy xét đến Tam Tướng, sẽ đem thí chủ 
đến gần Đạo Quả hơn, có đúng không?" vâng, điều đó đúng nếu sự suy xét ấy thực sự đưa đến Minh Sát. 
Tuy nhiên, nếu đã vì mục đích đó thì tốt hơn hết và gần Đạo Quả hơn hết bạn chì cần thực hành thiền Minh 
Sát thay vì phải đi làm việc bố thí không những lãng phí của cải của bạn, mà chì sinh ra Minh Sát giả tạo. Mục 
đích thực sự của bố thí không phải là để phát triển Minh Sát, mà để gặt hái những lợi ích của bố thí. Đó là lý 
do vì sao Đức Phật lại khuyên nên bố thí đến người thọ nhận xứng đáng, ngài còn nói rằng một phước bố thí 
đến cộng đồng những vị sư hay đến Tăng (Sangha) sẽ đem lại quả báo to lớn, Sanghedinnarp mahapphalarp. 
Để giữ một thái độ chính đáng hay có chánh kiến khi thực hành bố thí Đức Phật chi dẫn chúng ta thực hiện 
việc bố thí với đức tin nơi nghiệp (Kamma) và quả của nghiệp, chứ không suy xét tam tướng, vô thường, khổ 
và vô ngã . 

Trong chuyện kể về bà Visakha, vị đại tín nữ thời Đức Phật, có một điều đáng lưu ý là bà thực hành 
bố thí chi suy xét xem người ấy giới đức như thế nào, như đó là vị Tu-đà -hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm hoặc 
A-la-hán, chứ không suy xét đến Tam Tướng. Do suy xét như vậy, bà khởi lên hỷ và lạc, đồng thời trau dồi 
được ngũ căn ( indriya), ngũ lực (bãla), và thất giác chi (bojjhanga) 1 2 . Nếu thực hành bố thí mà suy xét đến 
tam tướng tốt hơn, hẳn bà sẽ nghĩ đến các vị sư đã chết bằng cách suy xét, "Họ đã qua đời, họ đã diệt mất 
rồi". Nếu bà Visakha không biết điều đó, Đức Phật lẽ ra đã dạy bà phải làm như vậy! 

- Câu Hỏi 11: Người hành thiên có thây vô thường, khô’ và vô ngã lúc mới bắt đâu hành Minh Sát 
không? 


1 Có bôn hạng trí giả (Nãtapuggala); 1. Ugghatitaũnũ-Lược khai trí giả, người có trí tuệ nhạy bén, chi trong thời gian thuyết đề kinh 
là đã chứng ngộ(ở đây phải hiêu vị này khi nghe thuyết đề kinh, thì trong lúc ấy đã hành Minh Sát và clĩimg ngộ. Các trường hợp sau 
cũng cẩn phải hiêu như vậy.);2. Vipacitannũ, Quáng khai trí giả, người có trí tuệ tương đôi khá nhạy bén, khi nghe giải rộng bài pháp 
thì chứng ngộ; Ỉ.Neyya- ứng dân trí giả, người có trí tuệ chậm lụt, phái được hướng dân thực hành tìmg bước một rồi sau mới chứng 
đăc; 4.Padaparama-Văn củ tôi vi giả, người thiểu cơ trí giác ngộ trong kiếp hiện tại, nhưng nếu thực hành kiên trì sẽ tạo được 
Balamật đê chứng đăc giải thoát trong những kiêp sau. 

2 1- Ngũ Căn hay còn gọi Ngũ Quyền-Pahcindriyãni: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn.2- Ngũ Lực (Ngũ Quyền)-Pahca 
bãlani: Tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền vàtuệ quyền.3- Thát Giác Chi (Satta Bojjhahga); Niệm giác chi, trạch pháp 
giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi. 



21 


Cách thức một Quán thừa hành giả (Vipassana-yanika) hay một người thực hành Minh Sát không có 
định của thiền chi, thực hành được giải thích như sau: 

Idhekacco pana vuttapakaram samatham anuppadetvã pancupadanak-khadhe aniccadihi 
vipassati. Ayarn vipassanã. 

Nghĩa là: Ở đây, trong Thánh Chúng này, một vị thực hành Vipassanã quan sát năm uẩn (các hiện 
tượng thân tâm) dưới dạng vô thường, khố và vô ngã , mà không đề khởi thiền định. Đó được gọi là thuần 
quan. 

Như đã đề cập ở trên, một hành giả bắt đầu quán hay quan sát năm uẩn (các hiện tượng tâm và 
thân) dưới dạng vô thường, khổ và vô ngã , mà không đề khởi thiền định, tức không có cận định (Upacãra- 
samãdhi) và an chi định (Appanãsamãdhi). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vị ấy thấy được vô thường, 
v.v... ngay lúc bẳt đầu thực hành. Bao lâu người hành thiền không tránh xa được các triền cái, ở đây là những 
ý nghĩ lang thang, họ không thể trông đợi kinh nghiệm các đặc tánh thực của tâm và thân. Để tịnh hoá tâm 
khỏi các triền cái ấy, điều cần thiết là vị ấy phải phát triển nhất thời định (sátna định) dựa trên Minh Sát. Chi 
khi đó,vị ấy mới có thể hay biết về các đặc tánh thực của tâm và thân, phát sanh tuệ Minh Sát gọi là Danh- 
sắc phân tích trí (Nãma-rũpa padccheda-nãna). Kế đến tuệ này được theo sau lần lượt bởi các tuệ gọi là Tuệ 
phân biệt nhân-quả (Paccaỵa-padggaha-nãna), và Tuệ thẩm sát tam tướng- vô thường, khổ và vô ngã 
(Sammasana-nãna). vì sự giải thích chi tiết về điều này đã được nói đến trong Thanh-Tịnh-Đạo (Vissuddhi 
Magga), ở đây chúng tôi chi giải thích tóm tắt rằng một người quan sát năm uẩn dưới dạng vô thường 
v.v...mà thôi. Ngược lại, nếu một hành giả thấy được vô thường, khổ và vô ngã ngay lúc bắt đầu thực hành , 
điều đó sẽ trái ngược với sự giải thích của Thanh-Tịnh-Đạo. 

Nó cũng ngược lại với cách tiến hành của thất thanh tịnh 1 (7 giai đoạn thanh tịnh), vì thế, điều đó 
cần phải tin là không đúng sự thực. 

- Câu Hỏi 12: Liệu có thế phát sanh tuệ Minh Sát do đọc, "sanh và diệt" mà không quan sát danh và 

sắc đang thực sự sanh -diệt không? 

Thực sự không thể thấy vô thường, khổ và vô ngã mà không kinh nghiệm những đặc tánh thực của 
tâm và thân. Chẳng hạn, nếu bạn không thấy tia chớp ngay khoảnh khắc nó chớp lên, bạn không thể nào biết 
được tia chớp xuất hiện và biến mất như thế nào, có phải vậy không? Theo cách tướng tự, bạn không thể 
thấy vô thường, khổ và vô ngã mà không quan sát tâm và thân ngay sátna chúng xảy ra. vì thế, kết luận đưa 
ra ở đây là người ta không thể phát sanh tuệ Minh Sát thực vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã , chi bằng 
cách đọc "sanh và diệt" mà không quan sát tâm và thân đang thực sự sanh và diệt được. Đó là lý do vì sao 
người hành thiền phải ghi nhớ rằng chi khi họ quan sát tâm và thân đang sanh-diệt, và nhờ đó kinh nghiệm 
được tính chất vô thường,v.v... của chúng, thì đó mới là tuệ Minh Sát thực. 

-Câu Hỏi 13 Người ta có cân quan sát tâm và thân bằng cách hài tên, liệt kê hoặc hình dung không? 

Người hành thiền phải quan sát tâm và thân, vậy thì, cách quan sát đúng là như thế nào? Liệu nó có 
phải được làm bằng cách gọi tên, hay kể ra từng khoản, hoặc mường tượng chúng như hình thể rắn chắc 
không? Không, bạn không cần quan sát chúng bằng cách gọi tên, vì gọi tên hoàn toàn không quan trọng, 
cũng chẳng phải bằng cách kể ra từng khoản: thế này, thế nọ là các hiện tượng tâm lý hoặc vật lý ( danh 
pháp hoặc sắc pháp); thế này, thế nọ là tâm và các tâm sở của nó v.v... 

Thêm nữa, có một số người đang thực hành bằng cách mường tượng, hay hình dung các đối tượng 
như được tạo ra bởi các phân tử bụi (vi trần). Trong thực tế, các phân tử chi biểu thị đặc tính bằng màu sắc 
và cảm thọ, chứ không có gì khác. Nghĩ về âm thanh, chẳng hạn, chứ không thể nào mường tượng (âm 
thanh) thành các phân tử được. Đối với mùi và vị cũng tướng tự như vậy. Cho dù chúng có thể được mường 
tượng như những vật chất, thì các hiện tượng tâm lý hay danh pháp cũng không cách nào có thể mường 
tượng thành phân tử được. Chẳng hạn, thử mường tượng tâm xem. Đó là điều không thể, có phải không? 
Thử mường tượng tham hoặc sân xem. Mặc dù chúng thực sự hiển nhiên, song không thể hình dung được. 
Cảm thọ khó chịu (thọ khổ) cũng vậy, không thể hình dung được mặc dù chúng thực sự rõ ràng. Thực ra, cái 
người ta phải quan sát là bản chất thực của đối tượng, vốn có thể được kinh nghiệm dưới dạng các đặc tính, 
nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Dĩ nhiên, đây không phải là những lời tôi nói, mà là những dân 
chứng từ Thanh-Tịnh-Đạo. Có thể Thanh-Tịnh -Đạo là một tác phẩm kinh điển quá cao đối với một số người. 


1 Thát thanh tịnh hay bảv giai đoạn thanh tịnh gôm: 1. Giới tịnh (Sĩlavisuddhi); 2.Tâm tịnh (Cittavisuddhi);3. Kiến tịnh 
(Ditthivisuddhi);4. Đoạn nghi tịnh (Kankhãvitaranavisuddhi); 5. Đạo phi đạo trí kiên tịnh (Maggãmagganãnadassanavisuddhi); 
6.Đạo tri kiến tịnh (Patipadãnanadassanavisuddhi); 7 . Tri kiên tịnh (Nãnadassanavissuddhi). 



22 


Tuy nhiên, một đoạn từ cuốn Abhidhamma, gọi là Yếu Nghĩa của Vi Diệu Pháp (Abhidhammatthasangaha) có 
lẽ sẽ rất rõ ràng đối với mọi người học Phật, nói như sau: 

Lakkhana-rasa-paccupatthãna-padatthãna-vasena nãma-rũpa-pariggaho ditthi-visuddhi nãma. 

Kinh nghiệm tâm và thân, dưới dạng các đặc tính, nhiệm vụ, sự thế hiện và nhân gần của 
chúng, dân đến kiến tịnh. 

Đây là đoạn văn gần như được mọi người học Phật kể cả những chú Sadi nhỏ học thuộc lòng. Lúc còn 
nhỏ tôi cũng đã học thuộc lòng đoạn ấy. Nếu bạn không nhớ nó, rất có thể bạn sẽ thực hành bằng cách 
mường tượng các đối tượng thành những phân tử bụi. 

- Câu Hỏi 14: Sati-patthãna có nghĩa là niệm, nằm tmng nhóm định (Samãdhikkhandha). vậy thì, 
phải chăng đó là một loại pháp hành thiên định (Samãtha), chứ đâu phải thiên Vipassanã? 

Một số người đã nêu câu hỏi như vừa đề cập ở trên bởi vì họ chi phân tích chữ sati-patthãna trên căn 
bản quan niệm riêng của họ, mà không nhìn vào toàn thể bài kinh. Thực sự ra, ngay cả ở phần Uddesa, phần 
tóm tắt của bài Kinh, chữ Sampajano (hay biết các hiện tượng một cách đúng đắn và chính xác, Hán dịch là 
trí tuệ tinh giác) rõ ràng đã được đề cập, mà điều này chi ra cho thấy đó là Minh Sát trí. Nếu bạn nhìn vào 
phần giải thích của bài kinh, gọi là Niddesa (Quảng thuyết), bạn sẽ thấy đoạn, Samudaya-dhammãnupassĩ vã 
(quan sát các pháp hay hiện tượng sanh khởi). Trong trường hợp của thiền định (Samãtha), bạn không bao 
giờ thấy các hiện tượng sanh và diệt, và sự tương tác của chúng, thay vào đó, bạn phải chăm chú không 
ngừng vào một đối tượng duy nhất. 

Và rồi, bạn có thể thấy những đoạn, Anissito ca viharati, (sống không chấp trước và tà kiến), na ca 
kinci toke upãdiyati (không chấp thủ vào điều gì trong thế gian-năm uẩn). Chi có trong thiền Minh Sát bạn 
mới có thể thấy sự sanh và diệt, và bạn không chấp trước vào gì cả. vì thế, ngay cả trong những phần thuộc 
về thiền chi (Samãtha) như Anãpãna (niệm hơi thở vô, và hơi thở ra), Patikũlamanasikãra (quán tính chất 
đáng nhờm gớm hay quán 32 thể trược) được nói rõ là nhằm mục đích trình bày cách làm thế nào để thực 
hành Minh Sát dựa trên thiền chỉ. Không cần phải nói đến các phần như quán tứ oai nghi (Iriyãpatha), thực 
hành tình giác (Sampajanha) v.v... . Rõ ràng rằng ngay cả những phần như quan sát các cảm thọ (Vedanã- 
nupassanã), quan sát tâm (Cittã-nupassanã), và quan sát các pháp (Dhammã-nupassanã) cũng không liên 
quan gì đến thiền chi, mà chúng thực sự là Minh Sát thuần tuý. 

- Câu Hỏi 15: Đức Phật có dạy chúng ta quán hay quan sát cái 'đi'như là danh và sắc không? 

'Kàacchanto vãgacchãmĩĩipajãnãti, khi đi, biết "đi". Khi đi chì việc biết 'đi' thì không có gì vất vả lắm. 
Tất nhiên, điều đó quá đơn giản để bạn có thể tin là mình đang thực hành Pháp (Dhamma). May thay đó là 
điều chính Đức Phật đã dạy, nếu không thì ắt hẳn nó đã bị ném vào thùng rác rồi. Ngay cả như vậy, một số 
người cũng lý luận rằng nó không phải như thế ấy, mà phải thế này thế nọ. Điều đó chắng khác nào vẽ rắn 
thêm chân khi mà không có gì để sửa chữa hay để hiệu đính vậy. Cũng theo cách tương tự, họ muốn đưa ra 
lý do rằng nếu như người ta phải quan sát 'cái đi' khi đi, thì điều đó sẽ làm cho điệu bộ của họ vụng về mất. 
Ngoài ra, họ còn nói quan sát như thế cũng vẫn là quan sát đối tượng thuộc về khái niệm chế định chứ không 
phải đối tượng chân đế. Đó cũng chi là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Những gì Đức Phật dạy không đòi hỏi phải 
hiệu đính lại. Nếu nhất thiết phải nghĩ về các đối tượng chân đế, có lẽ Đức Phật đã nói khác. Có thể Ngài sẽ 
nói rằng, Gacchanto vã nãma-rũpantĩpajãnãtĩ, khi đi, biết 'danh và sắc'. 

- Câu Hỏi 16:Làm thế nào một người quan sát được hơi thở vô-và-hơi thở ra dưới hình thức thiên chi 
(Samãtha) và cũng dưới hình thức thiên Minh Sát ? 

Dù người đó đã đắc thiền hay không, nếu họ quan sát hơi thở vô-và- hơi thở ra thông qua hình dạng 
hay tướng ( của hơi thở) thì đó là thiền chi, còn quan sát hơi thở dưới dạng cảm thọ, hay sự rung động, đó là 
thien Minh Sát. 

- Câu Hỏi 17: Nếu chúng ta cứ duy trì việc quan sát cái đau, sự nóng bức hay tê cứng mà không chịu 
thay đối oai nghi liên, thì thực sự đó có phải là tự ép xác hay khô’ hạnh -(Atta -kilamatha-nuyoga ) 
khắng? 

Có người bảo tôi một vị thiền sư cư sĩ kia nói rằng nếu bạn có cái đau, nóng bức hay sự tê cứng do ở 
trong một tư thế (oai nghi) nào đó quá lâu, bạn nên thay đổi oai nghi. Nếu không, đó sẽ là một loại pháp 
hành khổ hạnh. Thực ra quan điểm đó không có căn cứ, và chú trọng quá nhiều đến "lợi ích tỉnh giác", 



23 


Satthakasampajanna 1 , tức suy xét xem điều gì có lợi . Khi bạn thực hành thiền chi và thiền Minh Sát, chủ yếu 
là phải có Khantĩ-sarpvara 2 , nghĩa là tự chế, hay phòng hộ với sự trỢ giúp của pháp kham nhân. Chi khi bạn 
duy trì việc thực hành với pháp kham nhẫn, tức kham nhẫn chịu đựng cái đau, v.v... ngoại trừ trường hợp 
không thể chịu đựng nổi, thì định và tuệ mới phát sanh. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên thay đổi oai nghi, 
sẽ không còn lại chô nào cho định và tuệ Minh Sát nữa. Mọi người, nếu đã từng hành một cách nghiêm túc, 
đều biết rõ điều đó. Vì thế, bạn nên thực hành với pháp kham nhẫn cho đến mức có thể, đừng thay đổi oai 
nghi thường xuyên quá. Đó đích thực là phòng hộ bằng kham nhẫn - Khantĩ-sarpvara, chứ hoàn toàn không 
phải là khổ hạnh, hay ép xác gì cả, bởi vì một sự nhẫn nại như vậy không cố ý tự làm khổ mình, mà chì giúp 
cho người hành thiền phát triển khả năng kham nhân phòng hộ Khantĩ-sarpvara, chánh niệm , định và tuệ 
Minh Sát mà thôi. 

Thực sự, Đức Phật muốn người hành thiền duy trì việc thực hành một cách không khoan nhượng hơn 
là cứ thay đối oai nghi của mình cho đến khi hoàn thành Alahan Thánh đạo ngay tại chô ấy. Điều này được 
nói đến trong "Đại Kỉnh Rừng Sừng Bò" - Mahã Gosinga Suttarp 3 : Giả sử, nếu người hành thiền ngồi tư 
thế ngồi kiết già, hạ quyết tâm, " Ta sẽ không đứng dậy khỏi thế ngồi kiết gìa này cho đến khi loại trừ tâm 
khỏi tham, và đoạn tận hết mọi tâm phiền não.", thời người này được chấp nhận như một người làm chói 
sáng khu rừng Gosinga. Do đó, những ai dạy rằng nếu một người thực hành kham nhân với các cảm thọ khố, 
thì điều đó đồng như ép xác khổ hạnh, là đang xúc phạm những người hành thiền dưới sự hướng dẫn của 
Đức Phật, và làm hỏng giáo Pháp của Ngài. Hơn nữa, họ còn hủy diệt viễn cảnh của những người hành thiền 
đang cố gắng hoàn thành định và tuệ Minh Sát. 

Khanti-Sarpvara: Này các Tỳ kheo, trong giáo Pháp này, một vị Tỳ kheo có như lý tác ý (suy xét 
chân chánh) tu tập kham nhẫn với lạnh, nóng, đói, khát, ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, rắn, rít, bò cạp, và 
những lời mắng nhiếc sỉ vả. Thậm chí vị ấy còn phải kham nhẫn với những đau đớn về thể xác hoặc những 
bệnh hoạn gay gắt, nghiệt ngã, khủng khiếp và chết người. Này các Tỳ kheo, đối với một vị Tỳ kheo như vậy 
những phiền não tàn hại và làm cho đau đớn không còn xảy ra nữa. Vị ấy có thể vượt qua những phiền não 
như thế với sựtrỢ giúp của pháp kham nhẫn và chịu đựng. (Majjhimã 1,113) 

Đoạn văn vừa đề cập ở trên, nằm trong bài kinh gọi là Kinh Tất Cả các Lậu Hoặc (Sabbãsava Sutta), 
ở đây Đức Phật đã chi dân người hành thiền phải chịu đựng ngay cả với cái đau chết người. Điều đó cần phải 
ghi nhớ trong tâm. Thêm nữa, trong chú giải, có một số câu chuyện giống như câu chuyện của Trưởng lão 
Lomasanaga, người đã không từ bỏ quyết tâm, mà dành hết thời gian của mình vào việc thực hành giữa trời 
trong suốt giai đoạn Antara-ratthaka. Đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai tháng cuối cùng của một năm, và 
được xem như là thời kỳ lạnh nhất. Thậm chí có cả tuyết. 

Vì thế, bạn không nên thay đổi oai nghi do cái đau vừa phải như tê cứng, nóng bức, hay đau nhức. 
Bạn nên duy trì việc quan sát và kham nhẫn với quyết tâm không thay đổi oai nghi. Nếu có thể, thậm chí bạn 
nên cứ tiếp tục thực hành bất kể đến mạng sống. Nhờ làm như vậy bạn có thể tạo ra Kham nhân phòng hộ - 
Khantĩ-sarpvara, tuệ Minh Sát và định. Nếu cái đau không thể chịu đựng nổi, thì bạn nên thay đối oai nghi 
bằng cách ghi nhận sự thay đổi này thật cẩn thận để cho chánh niêm, định và tuệ Minh Sát không bị đánh 
động. 

Có số người giải thích Atta-kilamatha (tự hành xác) theo cách trái ngược lại với giáo Pháp của Đức 
Phật. Theo họ, thực hành là một hình thức tự hành xác. sự giải thích như vậy rõ ràng là ngược lại với lời dạy 
của Đức Phật, vì thậm chí Ngài còn dạy chúng ta thực hành không màng đến mạng sống và chân tay. ”DÙ 
chỉ còn lại da và xứdng. Dù máu thịt ta có Khô cạn. Ta sẽ Không ngừng thực hành cho đến Khi 
hoàn thành sự giác ngộ Đạo Quả ta mong muốn" Đức Phật nói chúng ta nên quyết tâm kiên định và tiếp 
tục thực hành một cách không khoan nhượng. Do đó, một sự thực hành tích cực như thế không thể nói là ép 
xác Atta - kilamathaýị nó giúp người hành thiền tạo ra định và tuệ Minh Sát. 

Nói gì đến hành thiền, ngay như việc giữ giới, người ta cũng phải chịu khó chịu khổ ở một mức nào 
đó, song không thể bảo như thế là hành khổ hạnh ép xác vì nó giúp cho định và tuệ Minh Sát phát triển. 
Chẳng hạn, khi giữ bát quan trai giới hay thập giới, người ta phải nhịn ăn vào buổi chiều, điều này có thể làm 


1 Có bốn loại tinh giác: l.Satthakasampajanna- lợi ích tinh giác;2. Sappãyasampajanna -thuận lợi tinh giác; 3. Gocãrasampajanna - 
hành xứ tinh giác; 4. Asammohasampajanna - bất mê tinh giác. 

2 Samvara hay phòng hộ có năm cách: 1 .Pãtimokkha Samvara- phòng hộ bằng giới bon Ba la đề mộc xoa; 2.Sati Samvara- phòng hộ 
bằng niệm; 3. Nãna Samvara- phòng hộ bằng trí tuệ; 4. Khanti Samvara- phòng hộ bằng kham nhẫn; 5. Viriya Samvara- phòng hộ 
bằng tinh tấn. (Xem thêm trong Đoạn Trừ Lậu Hoặc). 

3 Mahã Gosinga, Mũlapannasa , Trung Bộ I. 




24 


khó chịu, đặc biệt đối với những người còn trẻ. Tuy nhiên, không thể nói đó là hành xácvì nó hỗ trỢ cho việc 
hoàn thành giới của một người. 

Dĩ nhiên, đối với một số người, đầu tư nỗ lực cho việc giữ giới không sát sanh,v.v... là rất khó, song 
Đức Phật tán dương nô lực này như 'hiện tại khố, tương lai lạc' trong Đại Kinh Pháp hành - Mahã- 
dhamma- dayada, Mũla pannãsa (M. I) như sau: 

"Ở đây, này các Tỳ kheo, có người với khổ với ưu, từ bỏ sát sanh, và do duyên từ bỏ sát sanh cảm 
thọ khổ ưu; (đối với 9 giới còn lại cũng vậy). Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh vào thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này. Này các Tỳ kheo, thực hành mười giới như thế được gọi là , 'hiện tại khố; tương 
lai quả báo lạc/ " 

Vì thế, một pháp hành không nên xem là tự hành xác khi nó giúp người ta trau dồi giới đức, thiền 
định và tuệ Minh Sát, vì đó là Trung Đạo, Majjhimã-patipadã. Trái lại nếu một pháp hành không liên quan đến 
giới, định và tuệ, dĩ nhiên, pháp hành đó phải được xem như tự hành xác. 

- Câu Hỏi 18: có thực tằng việc quan sát các cảm thọ lạc sẽ làm phát sanh dục lạc, trong khi chánh 
niệm trên các cảm thọ khô ’ là đông nhất với tự hành xác. Nếu vậy, phải chăng người hành thiên 
không quan sát gì hêt, ngoại trừ duy nhất cảm thọ trung tính (thọ xả)? 

Ngay cả trong trường hợp của việc hành thiền Minh Sát, có số người cũng nói một cách lạ lùng rằng 
việc quan sát các cảm thọ lạc sẽ làm phát sanh dục lạc, còn chánh niệm trên các cảm thọ khổ là đồng nhất 
với tự hành xác. Do đó, người hành thiền không quan sát cả hai. Cảm thọ trung tính là cảm thọ duy nhất nên 
quán. Đó là một quan niệm sai lầm không có bằng chứng nào chứng minh được. Trong phần quán thọ của 
Kinh Đại Niệm xứ - Mahã -sati- patthãna Sutta, Đức Phật đã chi dẫn chúng ta một cách rõ ràng là phải 
quan sát tất cả mọi loại thọ, như sau: 


Su kham va vedanarp vedayamano 'sukham vedanam vedaỵam/ti pajanati 

Dukkharp vã vedanam vedayamãno 'dukkham vedanarp vedayãmĩ' ti pajãnãti 

Nghĩa là : Khi cảm giác một cảm thọ lạc, người hành thiền biết ta đang cảm giác một cảm thọ lạc. Khi 
cảm giác một cảm thọ khổ, người hành thiền biết ta đang cảm giác một cảm thọ khổ. 

Hơn nữa, có nhiều bài Kinh khác còn đưa ra những bằng chứng tương tự để chứng minh rằng tất cả 
các loại thọ phải được ghi nhận như sau: 

Yapidarp cakkhu- samphassa- paccayã uppajjhãti vedayitam sukharp vã dukkharp vã 
adukkhamasukham vã. Tampi aniccanti yathã- bhũtarp pajãnãtĩ. 

Dich: Duyên nhãn xúc, các thọ, lạc, khổ, trung tính sanh, những thọ ấy phải được như thực quan sát 
là vô thường. 

Kết luận lại là bất cứ hiện tượng hay pháp nào nằm dưới năm thủ uẩn- Upãdãnakkhandha (năm uẩn 
vốn bị chấp thủ và tà kiến, xem đó là tôi v.v... ) đều có thể là một đối tượng để quan sát. 

-Câu Hỏi 19: Có thực rằng sự kiện nằm hay lăn một cách thô tháo và bất thường trên sàn nhà trong 
lúc người này đang hành tích cực cũng có cái gì đó liên quan đến sự giác ngộ phải không? 

Vào lúc chứng thiền (jhãna- một trạng thái an trú trong định sâu), oai nghi của người hành thiền rất 
vững chắc và kiên cố không có chút chuyển động nào. Nó có thể kéo dài trong một thời gian, có khi một, hai, 
hay ba giờ hoặc hơn nữa. vì thế, người hành thiền có thể trú trong oai nghi ngồi thậm chí suốt cả ngày hoặc 
đêm, không lay động hay đổ xuống. Phải ghi nhớ điều này. Có số người nghĩ rằng nằm một cách thô tháo hay 
lăn không bình thường trên sàn nhà trong lúc người này đang hành tích cực cũng có cái gì đó liên quan đến 
sự giác ngộ. Điều đó hoàn toàn sai lầm bởi vì thiền (jhãna), hay Đạo- Quả (Magga-Phala) được gọi là 
'Appanã'- an chỉ - giữ cho oai nghi của người hành thiền như ngồi hoặc đứng được vững chắc và không 
thay đổi y như nó là lúc ban đầu ( nghĩa là lúc đầu ngồi sao thì sẽ giữ nguyên như vậy) . Điều này đã được 
nói rõ trong chú giải như sau: 

" Appanã- javanam iriyãpathampi sannameti, An chi định duy trì oai nghi" 

Vì thế, chúng ta có thể kết luận theo tinh thần Kinh điển PãỊi rằng nằm hay lăn một cách thô tháo và 
không bình thường trên sàn nhà, trong lúc đang hành tích cực không liên quan gì đến sự giác ngộ. 

- Câu Hỏi 20: Gì là sự khác nhau giữa học thông qua tưởng (sahha) và ghi nhận thông qua niệm 
(sati) ? 



25 


Chính 'tưởng' (sanna) ghi nhận các đối tượng giác quan để khắc sâu chúng vào trong trí nhớ của một 
người , trong khi 'niệm'(Sati) chi hay biết về các đặc tính và Tam Tướng (vô thường, khổ và vô ngã) của 
những đối tượng ấy, chứ không nhớ hay nhận thức những hình ảnh, v.v... của chúng. Tuy nhiên, chữ'sati', 
hay niệm nghĩa đen của nó lại là nhớ, vì thế nó được giải thích như là "ghi nhận"cho phù hợp. Ghi nhận ở đây 
chi là sự quan sát tâm và thân hay danh và sắc ngay sátna chúng xảy ra để hay biết đúng như chúng thực sự 
là. Do đó, mặc dù về ngữ pháp hai chữ nghe có vẻ tương tự, song trên thực tế chúng lại khác nhau. 

- Câu Hỏi 21: việc quan sát sự phồng và xẹp của bụng có phù hợp với lời dạy của Đức Phật không? 

Đối tượng phồng và xẹpcbò bụng được bao gồm trong các hiện tượng vật lý, và cũng nằm trong sắc 
uẩn (rũpa- kkhandha). Dưới dạng Mười Hai xứ 1 , nó được kể trong xúc xứ (photthabba-yatana). Còn như một 
Giới (Dhãtu) 2 nó là xúc -giới (Photthabba-dhãtu) trong số mười tám giới. Trong Tứ đại, nó được gồm trong 
phong đại hay yếu tố gió. Dưới dạng Tứ Thánh Đế, nó được nói là Khổ Đế (Dukkha sacca), tức sự thực của 
khổ. Như vậy, trong nghĩa tối hậu, đối tượng phồng và xẹp của bụng này nằm dưới sắc uẩn (Rũpa- 
kkhandha), xúc xứ (Photthabba yatana), Phong Đại (Vãyo Dhãtu), và Khổ Đế (Dukkha Sacca), được xem như 
đủ điều kiện làm một đối tượng cho Vipassana (Minh Sát) để nhận thức Tam Tướng, vô thường, khổ và vô 
ngã , theo lời dạy của Đức Phật. 

- Câu Hỏi 22: Phải chăng đức Bô Tát (Bodhisatta) đã đạt đến giác ngộ tôi thượng nhờ quan sát hơi 
thở vô — ra (Anãpãnã) ? 

Đức Phật - tương lai hay đức Bồ Tát lúc đó đã đề khởi Vipassana, bằng cách thấy các hiện tượng 
bên trong và bên ngoài trong toàn thể vũ trụ (thân- tâm), đang sanh và diệt, vì thế Đức Phật nói: 

" Pancannarp upãdãna-kkhandhanarp udaya-yabba-nupassĩ vihasirp" 

Ta đã dùng thời gian để quán năm thủ uẩn đang sanh và diệt. (Ở đây, năm thủ uẩn- Upãdãna- 
kkhandha, có nghĩa là Năm uẩn bị chấp thủ và tà kiến) 

Quan sát năm thủ uẩn đang sanh và diệt, Ngài khởi lên trí tuệ Minh Sát, dần dần từng bước dẫn đến 
sự chứng ngộ Niết Bàn qua việc đắc Tu- đà- hoàn Đạo (Sotã-pannã Magga). Rồi Ngài lại thực hành Minh Sát 
theo cách tương tự , và chứng nghiệm Niết Bàn qua Tư- đà- hàm Đạo (Saka-dãgãmĩ Magga), tầng giác ngộ 
thứ hai. Một lần nữa Ngài trở lại với việc Minh Sát , và chứng ngộ Niết Bàn qua A-na-hàm Đạo (Anã-gãmĩ 
Magga), tầng giác ngộ thứ ba. và cuối cùng Ngài trở lại với Minh Sát, và chứng đắc viên mãn Niết Bàn qua 
tầng giác ngộ cuối cùng, A-la-hán Đạo (Arahanta Magga) còn gọi là Lâụ Tận (Tận diệt mọi phiền não lậu 
hoặc-Asãva-kkhaya), trở thành Phật, bậc toàn giác. 

- Câu Hỏi 23:Liệu có thế biêt được các hiện tượng (các pháp) quá khứ và vị lai, đúng như chúng là 
không? 

Trong Anu-pada Sutta, Upari-pannãsa (Kinh Bất Đoạn, TB.III), bài kinh đặc biệt đề cập rằng trong 
trường hợp thực hành Minh Sát của các vị đệ tử ( ở đây nói về ngài Xá-lỢi-phất), Chi có các hiện tượng bên 
trong là quan trọng đối với việc thực hành, và những gì còn lại có thể được kinh nghiệm bằng cách phán đoán 
hay suy luận, vì thế điều quan trọng là phải hay biết các hiện tượng bên trong từ kinh nghiệm của chính 
mình. Trong số đó, các hiện tượng tương lai không thể kinh nghiệm như chúng thực sự là, bởi vì chúng vân 
chưa đi vào hiện hữu. Đối với các hiện tượng quá khứ, chẳng hạn những hiện tượng trong các kiếp quá khứ 
không cách nào có thể kinh nghiệm chúng như thực được, mà chi nhờ suy luận hay phán đoán. Ngay cả trong 
kiếp sống này cũng vậy, không dễ gì kinh nghiệm các đối tượng đã gặp những năm, tháng, tuần hay ngày, 
trước. Thực sự ra, ngay cả các hiện tượng của giờ trước cũng đã khó mà kinh nghiệm trong nghĩa tối hậu, bởi 
vì ngay khi người bình thường thấy hay nghe một đối tượng thì họ liền xem đó như một con người, ngã hay 
tha, nam hay nữ. 

Vì thế, theo Bhaddeka-ratta Sutta ( Kinh Bhaddeka-ratta) thì chúng ta phải khởi sự việc thực hành 
Minh Sát của chúng ta bằng cách quan sát các hiện tượng hiện tại ngay sátna chúng xảy ra. và điều này cũng 
hợp với Kinh Niệm xứ ( Satipatthãna Sutta ) vốn dạy 'khi đi, biết đang đi',v.v... bạn phải khởi sự hành Minh Sát 
với các đối tượng hiện tại như đi, đứng, ngồi, nằm, và V.V...SỞ dĩ có sự phức tạp ở đây là vì Kinh vô Ngã 


1 Mười Hai Xứ (Ayatana), chỗ tâm thức khởi sanh: 1. Nhãn xứ; 2. Nhĩ xứ; 3. Tỷ xứ; 4. Thiệt xứ; 5. Thân xứ; 6. Ý xứ; 7. sắc xứ; 8. 
Thinh xứ; 9. Hương xứ; 10. Vị xứ; 11. Xúc xứ; 12. Pháp xứ. 

2 Mười Tám Giới (Dhãtu): 1. Nhãn giói; 2. sắc giới; 3. Nhãn thức giới; 4. Nhĩ giói; 5. Thinh giới; 6. Nhĩ thức giới; 7. Tỷ giới; 8. 
Hương giới; 9. Tỷ thức giới; 10. Thiệt giới; 11. Vị giới; 12. Thiệt thức giới; 13. Thân giới; 14. Xúc giới; 15 Thân thức giới; 16. Ý 
giới; 17. Pháp giới; 18. Ý thức giới. 



26 


Tướng ( A natta -la kkha na Sutta ) này bắt đầu với các hiện tượng quá khứ, do đó, người ta có thể lầm lẫn cho 
rằng hành giả nên bắt đầu Minh Sát với các hiện tượng quá khứ. 

- Câu Hỏi 24: có nên thực hành bằng cách đọc thầm và suy xét "thân này là vô thường, thân này là 
vô thường"không? 


Giả sử, bạn thực hành bằng cách đọc thầm và suy xét "Rũparp Aniccarp, Rũparp Aniccarp (sắc là vô 
thường, sắc là vô thường)" Các thuật ngữ bạn dùng tất nhiên là đúng.Tuy nhiên, nếu bạn được hỏi đích xác 
bạn đang quán cái gì, hay sắc nào bạn muốn nói là vô thường, thì câu trả lời chắc sẽ chi là tên gọi suông mà 
thôi. Có rất nhiều câu hỏi được nêu ra ở đây, chẳng hạn: bạn đang quán sắc nào, sắc quá khứ, sắc hiện tại, 
hay sắc tương lai; và đó là sắc bên ngoài hay bên trong. Câu trả lời tất sẽ mơ hồ. Giả sử, nếu đó là sắc bên 
trong, thì nó ở phần nào trong thân, ở đầu, mình, chân tay, da, thịt, ruột, gan hay ở phần nào khác? Câu trả 
lời không là gì ngoại trừ tên gọi hay danh xưng suông, và vô thường do suy nghĩ. Đó chẳng qua là những gì 
bạn nghĩ tới nghĩ lui nhiều lần, cũng giống như tụng kinh chứ không có gì hơn . 

- Câu Hỏi 25:VÌ sao người hành thiên không được chi dẫn quán hời thở vô và hơi thở ra ? 

Theo quan niệm của tôi, tôi đồng ý với điều cho rằng có thể tu tập Vipassanã bằng cách quán hơi thở 
vô- ra, cảm giác yếu tố gió hay Phong đại, và tâm ghi nhận liên quan trong đó. Tuy nhiên, trong Thanh Tịnh 
Đạo mười bốn phần quán thân (kãya-nupassanã) được chia ra làm hai phần, Samãtha và vipassanã. Anãpãnã 
(quán hơi thở) được sắp vào thiền chi (Samãtha) như sau: 

Iriỵãpatha-pabbarp catu- sampajjanã- pabbarp dhãtu- manasikãra pabbanti imãni tĩni 
vipassanã- vãsena vuttanti- ãnãpãna-pabbarp pana patikũla- manasikãra-pabbanca imãnevettha dve 
samãdhi-vasena vuttanti. 


(Visuddhi-magga 

I,p232) 

Dich : ba phần như quán bốn oai nghi, bốn loại tình giác và bốn đại chủng (bốn yếu tố căn bản), 
được dạy dưới dạng thiền Minh Sát, trong khi chì có hai phần như quán hơi thở vô- ra, và quán ba mươi hai 
thể trƯỢc dạy dưới dạng thiền chỉ. 

Như trên đã đề cập, Thanh Tịnh Đạo rõ ràng sắp quán hơi thở (ãnãpãna) như tu tập thiền chi hay 
thiền định. Nếu tôi hướng dẫn các thiền sinh quán hơi thở vô-ra để phát triển Vipassanã, thì theo những gì 
Thanh Tịnh Đạo đã đề cập ở trên, tôi chắc chắn sẽ bị đổ lỗi là đang dạy thiền định, chứ không phải thiền Minh 
Sát. Vì thế hẳn là tôi không thể cứ khăng khăng nói ngược với Thanh Tịnh Đạo rằng tôi đang dạy thiền Minh 
Sát. Đó là lý do vì sao tôi không hướng dẫn người hành thiền thực hành quán hơi thở vô-ra như thiền Minh 
Sát . Tuy nhiên, tôi cũng cho phép người hành thiền quán hơi thở nếu anh ta hay cô ta nài nỉ. Tôi chưa bao 
giờ bảo họ không được. 

Có một điều cần phải ghi nhớ là: Thanh Tịnh Đạo, và vô Ngại Giải Đạo (Patisambhidã Magga) đều nói 
rõ rằng khi bạn thực hành quán hơi thở, tâm bạn phải tập trung độc nhất vào lô mũi, chứ không theo hơi thở 
đi vào và đi ra. Mục đích là để đề khởi chuẩn bị định và định của bậc thiền (jhãnic). Tuy nhiên, trong trường 
hợp của thiền Minh Sát, đối tượng không giới hạn cho hiện tượng vật lý ở một nơi đặc biệt nào. Song, nếu tôi 
chi dân người hành thiền quan sát các hiện tượng khác như cảm giác xúc chạm hay tâm lang thang hoặc 
thấy, nghe, v.v... thì, những chi dẫn của tôi sẽ ngược lại với hai bộ sách có thẩm quyền đã nói ở trên, và tôi 
cũng buộc phải bị chi trích về việc đó. Tôi hy vọng những câu trả lời này sẽ thỏa mãn được câu hỏi tại sao tôi 
không hướng dân người hành thiền thực hành quán hơi thở để phát triển Minh Sát. 

- Câu Hỏi 26: Việc quan sát sự phồng và xẹp của bụng không đi qua xa tinh thần kình điển PãỊi chứ? 

Ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng không đi quá xa tinh thần của kinh điển PãỊi. Thực sự có cả 
ngàn nguồn tham chiếu kinh điển để chứng minh cho điều đó, chẳng hạn như trong Tương Ưng Mười Hai xứ- 
SaỊã-yatana Samyutta, v.v... Ở đó đề cập rõ ràng rằng không quan sát các hiện tượng đang khởi sanh ở sáu 
căn môn (6 giác quan), dẫn đến các tâm phiền não, và rằng chi khi người hành thiền kinh nghiệm tính chất 
thực của chúng nhờ quan sát (chúng), họ mới có thể chứng đắc Đạo, Quả, và Niết Bàn. Chi một mình bài kinh 
Mãlunkya-putta (Kinh Ma-lun-kya put-ta ) cũng có thể làm sáng tỏ điểm này. 

Trong kinh Mãlunkya-putta (Kinh Ma-lun-kya put-ta ) bạn cũng có thể thấy rõ là những đối tượng 
người ta không bao giờ gặp sẽ không dẫn đến các tâm phiền não, trong khi những đối tượng người ta gặp có 
thể đưa đến phiền não. Kinh Niệm xứ cũng trực tiếp đề cập đến cách làm thế nào để quan sát bốn yếu tố căn 



27 


bản (tứ đại). Vào sátna người hành thiền quan sát sự sanh và diệt, yếu tố chiếm ưu thế là yếu tố gió hay 
phong đại, và tất nhiên sự quan sát yếu tố đó là quán tứ đại (Dhãtu-manasikãra). Thay vì dùng những thuật 
ngữ, ở đây chúng tôi dùng ngôn ngữ hàng ngày để nhận diện đối tượng theo đúng như cách mà Đức Phật đã 
chi dẫn: " khi đi, biết đi" Nhờ quan sát theo cách ấy, bạn nhất định sẽ thấy những đặc tính thực của chúng, 
như cứng dơ, chuyển động v.v... , đang sanh và diệt từ sátna này đến sátna khác khi định và tuệ của bạn đủ 
thành thục. 

Hơn nữa, điều này còn thực sự hài hoà với Kinh Niệm xứ, phần quán pháp dưới dạng sáu nội ngoại 
xứ (Satipatthãna Sutta ãyatanaDhammanupassanã-pabba),vòv\ đề cập như sau: Biết ( tuệ tri) thân, biết hay 
tuệ tri những cảm giác xúc chạm — kãyarìca pajãnãti, photthabbe ca pajãnãti- Ở đây bài kinh đề 
cập đến cách làm thế nào để biết cảm giác xúc chạm hay xúc nơi bất cứ phần nào của thân, điểm xúc chạm 
và các yếu tố vật lý vi tế liên hệ. Do đó, việc quan sát 'phồng, xẹp' không đi xa khỏi kinh điển PãỊi, mà hoà 
hợp với chúng. Như vậy, một cách hợp lý chúng ta có thể cho rằng bất kỳ một hoạt động nào của thân ngoại 
trừ bốn oai nghi (đi, đứng, ngồi, nằm), đều được quan sát hợp với đoạn kinh PãỊi : yathã yathã vã panassa 
kãyo panihito hoti, tathã tathã nam pajãnãti (dù cho thân ở trong tư thế nào, tuệ tri hay biết nó là như vậy). 
Tuy nhiên, nếu một hành giả không thoả mãn với việc quan sát sự sanh và diệt, mà muốn dùng những thuật 
ngữ được đề cập trực tiếp trong Sati patthãna, khi thực hành , thì họ sẽ được chi dân để ghi nhận 'ngồi, ngồi' 
khi đang ngồi; 'đứng, dứng' khi đang đứng; hoặc 'nằm, nằm' khi đang nằm một cách nhất quán. Song chúng 
tôi không hướng dẫn người hành thiền quan sát hơi thở sợ rằng nó sẽ trái ngược với Thanh Tịnh Đạo, và chú 
giải Kinh Niệm xứ vốn đề cập đến việc hành thiền quán hay thiền Minh Sát chi sau khi đã đề khởi một bậc 
thiền (jhãna) bằng cách quan sát hơi thở ãnãpãna . Tuy nhiên, tôi cũng cho phép bất cứ ai quan sát hơi thở, 
nếu họ xin. Tôi không bao giờ bác bỏ yêu cầu của họ. 

-Câu Hỏi 27: Nếu một người quan sát sự 'phồng r, xẹp' có phải là tu tập định haythĩên chi (Samãtha) 
không? 

Sự 'phồng, xẹp' được kể trong yếu tố gió hay phong đại gọi là Assasa-passasa, một trong sáu loại gió 
thuộc phong đại. Thực sự ra, sự 'phồng, xẹp' thuộc về bốn loại gió của phong đại là : Anga-manga-nusari- 
vãyo (gió đi qua các phần của thân), Assasa-passasa-vãyo ( hơi thở vô và hơi thở ra), Kucchisaya- vãyo (gió 
trong bao tử), và Yam va tam va vãyo(g\ó thông thường). 

Đối tượng, sự 'phồng, xẹp', được kể trong hơi thở vô- ra vì nó liên quan chính yếu đến hơi thở, và 
thể hiện ra như kết quả của việc thở. Tuy vậy, tôi vẫn không có ý muốn nói nó là ãnãpãna- niệm hơi thở, vì 
trong trường hợp của thực hành niệm hơi thở , người hành thiền được hướng dẫn tập trung tâm trên hơi gió 
đi qua mũi và môi trên theo vô Ngại Giải Đạo và Thanh Tịnh Đạo, v.v... vì thế quán 'phồng, xẹp' không phải 
là thực hành niệm hơi thở mặc dù người hành thiền cũng quan sát hơi thở vô- ra nếu nó chuyển động trong 
bụng. Nhưng, khi ấy nó là Dhãtu- vavattthãna ( quán trên sự phân tích các giới hay tứ đại), bởi vì bất kỳ đại 
nào cũng có thể được quan sát để phát triển Vipassanã. 

-Câu Hỏi 28: Tmng Kinh Niệm xứ nói tằng người hành thĩên nên quán hơi thở vô- ra làm cho rõ 
chặng đâu, chặng giữa, và chặng cuôĩ của nó, tmng khi vô Ngại Giải Đạo lại cho rằng quan sát hơi thở 
vô- ra theo chặng đâu, chặng giữa và chặng cuôì có thế dân đến sự hoại định. Tại sao hai tác phấm 
PãỊi lại trái ngược nhau như vậy? 

Sabba- kãya- patisarpvedĩ , biết toàn hơi thở. 

(PãỊi) 

Adi - majjha- pariyosanarp viditarp karonto, làm cho rõ chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối. 

( Chú giải) 

Api ca kho phusana- vãsena ca thapana- vãsena ca manasi katabbarp. Người hành thiền phải quan 
sát quan sát hơi thở làm cho rõ chặng đầu chặng cuối và chặng giữa, nhưng chi quan sát trên mũi chỗ hơi gió 
tiếp xúc rõ rệt nhất. 

(Visuddhi- Magga I,p272) 

Theo kinh và các bản chú giải PãỊi đề cập ở trên, chi khi người ta tập trung tâm trên lỗ mũi, thì định 
của thiền chi hay thiền định (samãtha) mới có thể xảy ra. Ngược lại, nếu họ theo hơi thở đi vào và đi ra khỏi 
mũi, nó sẽ dẫn đến phóng tâm (tâm đi vào và đi ra). Thực sự, điều đó có nghĩa là hành giả vẫn đang phát 
triển thiền định. Để tu tập Minh Sát, Kinh nói rằng Sabbarp abhinneyyarp , tức các hiện tượng vật lý đang xảy 
ra ở bất kỳ nơi đâu là tất cả cái mà hành giả phải theo dõi, quan sát. 

- Câu Hỏi 29: Quan sát sự'phồng, xẹp', co và duỗi (chân tay), v.v...phải chăng chi là trì kiến theo chế 
định, chứ không phải sự thực cùng tột? 



28 


Những nhận xét đại loại như thế này thường do những người chưa bao giờ thực hành một cách triệt 
để đưa ra: nếu người ta ghi nhận 'co và duỗi', nó sẽ đưa đến cái nhìn hão huyền về hình thù hay tướng của 
cánh tay; còn ghi nhận ' phải bước, trái bước' sẽ làm phát sinh tri kiến theo khái niệm về tướng rắn chắc của 
chân đang di chuyển trong một tư cách vụng về; quan sát sự phồng và xẹp sẽ khơi dậy sự tưởng tượng về 
hình tướng của bụng. Những nhận xét của họ có thể hơi đúng đối với những người mới thực hành . Tuy 
nhiên, sẽ là không đúng khi nói rằng lúc nào cũng chì có tri kiến theo khái niệm xảy ra. Lúc mới bẳt đầu thực 
hành, có lúc tri kiến theo khái niệm xảy ra, và có lúc (trí) hay biết về sự thực cùng tột giống như (biết) sự 
chuyển động hay rung động cũng nảy sinh. Lại nữa một số vị thầy hướng dẫn quan sát chì sự chyển động mà 
thôi. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu hành thiền, quan sát sự chuyển động duy nhất là điều không thể. 
Lúc ban đầu, người hành thiền không thể nào tránh được sự hiểu biết theo khái niệm. 

Người ta có thể phát triển cái biết (trí tuệ) bằng cách dùng sự hiểu biết theo khái niệm, và ngôn ngữ 
hàng ngày. Chính Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ hàng ngày để dạy đạo: "khi đi, biết đi"; "co, biết co", "duỗi, 
biết duỗi" và v.v... Đức Phật không dùng ngôn ngữ cùng tột hay chân đế để giảng dạy như 'Hãy biết trạng 
thái căng cứng', 'Haỹ biết sự chuyển động' và v.v... Mặc dù người hành thiền dùng ngôn ngữ hàng ngày như 
co, duỗi, v.v... họ chắc chắn sẽ biết được những đặc tính thực, chẳng hạn như sự căng cứng, chuyển động, 
v.v... ngoài hình tướng hay hình thù rắn chắc, khi định và niệm của họ trở nên thành thục. 

- Câu Hỏi 30: Liệu việc một hành giả phải xử sự như thể mình là một người đang bịnh làm mọi việc 
một cách châ.m chạp, từ tôn, nhẹ nhàng có quan trọng không ? 

Một hành giả phải xử sự như mù dù họ có mắt sáng; như điếc dù họ có tai thính; như câm dù có thể 
họ là người nói rất hay, như yếu ớt dù họ cảm thấy rất khỏe. Điều này được đề cập trong Trưởng Lão Tăng 
Kệ (Thera Gãthã) và trong Mi Tiên Vấn Đáp (Milinda Pahha) như sau: 

Cakkhumassa yathã andho, sotavã badhiro yathã. 

Panríãvassa yathã mugo, bãlavã dubbalorivã. 

Atha atthe samuppanne, sayetha matasayikarp. 

Dich : Mặc dù có mắt sáng, cư xử như thể ta bị mù, (Điều đó có nghĩa là người hành thiền không 
chú ý tới bất cứ cái gì ngoài đôi tượng thiền). Dù có thính giác tốt, cư xử như thể ta bị điếc. Mặc dù có đủ trí 
tuệ để nói, cư xử như thể ta bị câm. Mặc dù khỏe mạnh, cư xử như thể ta yếu ớt. Trong trường hợp mục đích 
đòi hỏi phải bất động, cư xử như thể ta là một xác chết, nằm im không cục cựa. 

Nói chung, hành giả phải xử sự như thể mình là người tàn tật yếu ớt. Người trong tình trạng khỏe 
mạnh bình thường sẽ đứng dậy một cách dễ dàng, nhanh nhẹn và tức thời. Đối với người tàn tật yếu ớt thì 
không làm được như vậy, mà họ đứng dậy một cách chậm chạp, nhẹ nhàng. Trường hợp của người bị đau 
lưng cũng vậy, họ đi đứng một cách nhẹ nhàng sợ lưng bị tổn thương và sẽ gây ra đau đớn. với người hành 
thiền cũng phải như vậy. Họ nên thay đổi oai nghi một cách chậm chạp và nhẹ nhàng; chi khi đó chánh niệm, 
định và tuệ Minh Sát của họ mới tiến triển tốt đẹp. Do đó, hãy bẳt đầu với những chuyển động từ từ, nhẹ 
nhàng. Khi đứng, hành giả phải đứng một cách nhẹ nhàng giống như một người tàn tật, đồng thời ghi nhận ' 
đứng, đứng'. Ngoài ra, mặc dù có mắt sáng để thấy, hành giả phải làm như mình không thấy. Tương tự khi 
tai nghe. Trong lúc hành thiền, hành giả chi quan tâm tới việc ghi nhận . Những gì bạn thấy và nghe không 
phải là chuyện quan tâm. vì thế bất luận điều gì lạ lùng hay đáng kinh ngạc hành giả phải làm như thể không 
thấy hay không nghe, mà chi ghi nhận một cách thận trọng. 

Khi cử động thân thể, hành giả phải làm các động tác một cách từ từ như thể hành giả là một người 
tàn tật yếu đuối, nhẹ nhàng cử động chân tay, co hay duôi chúng, cúi đầu hoặc ngửng đầu, v.v... 

C3CgC3C53C3C53 ■ BOỈtìSDSOỈtìSO 


Thiền sự Mahasi Savadavv 


Lời Dẩn: 


THIÊN MINH SÁT THựC TIỄN 

C5ỉc«(j3CQỉoboso 



29 


Mục đích của một hành giả Minh Sát trong suốt khóa thiền tích 
cực là phải làm sao thực hành được chánh niệm trọn vẹn và Hên tục. 
Đó là sự chú tâm hay 'ghi nhận' trong lúc họ đang đi, đang ngôi và 
trong bất cứ sinh hoạt hàng ngày nào. Thực hành theo cách này sẽ làm 
phát sinh Minh Sát Trí trong thời gian ngắn nhất. 

Đáng buôn thay, nhiều hành giả (yogis), ngồi thiền và đi kinh 
hành rất tôi, song lại sao lãng chánh niệm trong những hoạt động hàng 
ngày của họ. Kết quả là, họ không phát triển được chánh niệm liên tục và 
vững chắc. Vì thế, họ đã bỏ lỡ cơ hội đạt đến sự định tâm tốt đẹp. Không 
có định, việc thực hành Minh Sát dường như chỉ còn là sự đau đớn và 
phân tâm. Điều này chi ra cho thấy người hành thiền đã không 
'ghi nhận' được mọi đôi tượng do yếu định xuất phát từ chánh 
niệm không Hên tục. 

Tôi tin tập sách này, như một người hướng dẫn, sẽ rất /Ợi ích 
cho những hành giả mong ước đạt được tiến bộ trong pháp hành của 
mình. 

o 


THỨC HÀNH CĂN BÀN 


Giai Đoan Chuẩn Bỉ 

Nếu bạn thực lòng muốn phát triển thiền quán và đạt đến tuệ giác trong kiếp sống này, bạn phải từ 
bỏ những ý nghĩ và việc làm trần tục trong thời gian tu tập. Đây là cách để trong sạch giới hạnh, một bước 
chuẩn bị không thể thiếu đối với sự phát triển thiền quán đúng đắn. Bạn cũng còn phải giữ gìn những giới luật 
dành cho người tại gia cư sĩ ( hoặc cho các vị sư, nếu bạn là tu sĩ), vì giới luật rất quan trọng trong việc đạt 
đến tuệ giác. Đối với người tại gia, những giới luật này bao gồm Tám Giới mà người Phật tử giữ trong những 
ngày Bát Quan Trai (Uposathã) và trong những giai đoạn hành thiền. Một giới luật bổ sung thêm là không nói 
với thái độ khinh thường, bông đùa, hay xuất phát từ ác ý đối với, hoặc về các Bậc Thánh, tức là những người 
đã đạt đến những trạng thái thánh thiện. Nếu bạn đã lỡ làm thế, bạn phải tự thân xin lỗi (sám hối) vị đó hoặc 
sám hối thông qua người hướng dẫn thiền của bạn. Nếu trong quá khứ bạn đã từng nói những lời có tính cách 
xúc phạm đến một bậc Thánh mà hiện tại vị này không có ở đó hay đã chết, hãy sám hối lỗi lầm này với 
người hướng dân thiền của bạn hoặc tự sám hối trong nội tâm. 

Bậc Đạo sư của truyền thống Đạo Phật gỢi ý rằng bạn nên phó thác (sinh mạng) của mình cho Bậc 
Giác Ngộ, tức Đức Phật, trong suốt giai đoạn tu tập, vì bạn có thể bị kinh hoảng nếu xảy ra trường hợp trạng 
thái tâm của bạn tạo ra những cảnh tượng bất thiện hoặc dê sợ trong lúc quán chiếu. Bạn cũng phải tự đặt 
mình dưới sự hướng dân của vị thầy mà bạn đã chọn. Mục đích của pháp hành này cũng như lợi ích lớn nhất 
của nó là giải thoát khỏi tham, sân, và si, vốn là những căn nguyên của mọi điều ác và khổ đau. Khoá thiền 
Minh Sát tích cực này có thể dẫn bạn đến một sự giải thoát như vậy. vì thế hãy làm việc một cách nhiệt tâm 
với mục đích này trong ý định của bạn để cho việc tu tập của bạn được hoàn thành mỹ mãn. Loại tu tập quán 
chiếu này, dựa căn bản trên Kinh Niệm xứ (Satipatthãna Sutta), đã được chư Phật và các Bậc Thánh áp dụng 
để đạt đến sự giải thoát. Bạn được tự hào là đã có cơ hội áp dụng cùng cách thức tu tập mà các vị đã trải 
qua. 

Một điều cũng được xem là quan trọng đối với bạn là bạn phải bắt đầu công việc tu tập với việc quán 
tóm tắt" Bốn Thiền Bảo Hộ" mà bậc Giác Ngộ, Đức Phật, đã đưa ra cho bạn để quán tưởng. Quán tưởng Bốn 
Thiền Bảo Hộ ở giai đoạn này sẽ rất lợi ích cho sự an lạc tâm lý của bạn. Những chủ đề của Bốn Thiền Bảo Hộ 
này là Ân đức Phật, tâm từ, những phương diện đáng nhờm gớm của thân (quán thân bất tịnh), và sự chết. 

Đầu tiên, hiến dâng (sinh mạng) mình cho Đức Phật bằng cách thực tâm hiểu rõ chín ân đức của 
Ngài theo cách này: 

Thực sự, Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn (Chánh Biến Tri), bậc trí và hạnh hoàn hảo (Minh Hạnh 
Túc), bậc đem lại hạnh phúc (Thiện Thệ), bậc hiểu rõ thế gian (Thế gian Giải), bậc lãnh đạo vô song của 
những người đáng được điều phục (Đều Ngự Trượng Phu), bậc thầy của các hàng chư thiên và nhân loại 
(Thiên Nhân sư), bậc giác ngộ (Phật) và bậc cao quý (Thế Tôn). 



30 


Thứ hai, quán tưởng tất cả các hữu tình chúng sinh (loài có sự sống) như những người thọ nhận lòng 
từ ái của bạn, được củng cố bằng những ý nghĩ từ ái yêu thương của bạn, và đồng nhất mình với mọi chúng 
sinh không phân biệt, như vầy: 

Mong cho tôi thoát khỏi sự thù nghịch, bệnh hoạn và sầu ưu. Tôi được như thế nào, cầu mong cho 
cha mẹ , thầy tố, những người thân thiết, những người không thân thiết, và những người thù nghịch của tôi 
cũng đều thoát khỏi sự thù nghịch, bệnh hoạn, và sầu ưu như thế ấy. Cầu mong cho họ thoát khỏi khổ đau. 

Thứ ba, quán tưởng về tính chất bất tịnh của thân nhằm trỢ giúp bạn giảm bớt sự dính mắc không 
lành mạnh mà rất nhiều người mắc phải đối với thân. Ngẫm đi nghĩ lại nhiều lần tính chất bất tịnh của nó như 
bao tử, ruột, đơm, mủ , máu,v.v... Suy tư trên những bất tịnh này để cho sự ưa thích vô lý đối với thân có thể 
được loại trừ. 

Sự bảo hộ thứ tư cho lợi ích tâm lý của bạn là quán tưởng đến hiện tượng chết luôn tìm đến bất cứ 
lúc nào. Phật Pháp nhấn mạnh rằng sự sống là điều không chắc chắn, nhưng cái chết là chắc chắn; sự sống là 
bấp bênh, còn cái chết là không có gì phải nghi ngờ. Sống có cái chết là đích của nó. Sinh, lão, bệnh, tử là 
những phương diện chắc chắn của tiến trình hiện hữu. 


Bẳt đầu tu tập, chọn oai nghi ngồi kiết già hoặc bán già. Bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn nếu hai 
chân không bẳt chéo vào nhau mà đặt ngang bằng trên mặt đất, chân này không ép lên chân kia. Nếu bạn 
thấy rằng ngồi trên sàn nhà cản trở việc quán chiếu, bạn có thể ngồi trong một cách nào đó thoải mái hơn, 
tuỳ. Bây giờ tiến hành với từng bài tập quán chiếu như đã mô tả. 

Bài Tâp Căn Bản sốl 

Cố gắng chú tâm (không phải chú mắt của bạn) vào bụng. Nhờ đó bạn sẽ biết được những chuyển 
động phồng, xẹp trong vùng này. Nếu những chuyển động đó không rõ ràng cho bạn lúc ban đầu, bạn hãy 
đặt hai tay trên bụng để cảm giác những chuyển động phồng và xẹp này. Sau một lúc chuyển động phồng lên 
của hơi thở vào và chuyển động xẹp xuống của hơi thở ra sẽ trở nên rõ ràng. Lúc đó hãy ghi nhận trong tâm, 
'phồng' cho chuyển động phồng lên của bụng, 'xẹp' cho chuyển động xẹp xuống của bụng.Việc ghi nhận trong 
tâm về mỗi chuyển động của bạn phải được làm trong lúc nó xảy ra. Từ bài tập này bạn hiểu được cách 
chuyển động lên và xuống đích thực của bụng. Bạn không quan tâm tới hình tướng của bụng. Những gì bạn 
thực sự nhận thấy là cảm giác về sức ép của thân do chuyển động nhấp nhô của bụng tạo ra. vì thế không 
chú ý đến hình tướng của bụng mà tiếp tục với bài tập. Đối với người mới bắt đầu hành thiền việc quan sát sự 
chuyển động 'phồng, xẹp' của bụng là một phương pháp phát triển những khả năng chánh niệm, định tâm và 
đi sâu vào quán chiếu rất hiệu quả. Khi việc thực hành tăng tiến, cách chuyển động sẽ được rõ ràng hơn. 

Khả năng để biết từng sự kiện nối tiếp nhau của các tiến trình tâm vật lý ở mỗi trong sáu giác quan 
(căn môn) chi đòi hỏi khi việc minh quán đã phát triển đầy đủ. vì lẽ bạn là một người mới hành thiền, sự chú 
tâm của bạn và sức mạnh của định vân còn yếu, bạn có thể thấy khó mà giữ được tâm trên từng chuyển 
động phồng và xẹp khi nó xảy ra. xét đến khó khăn này, bạn có thể nghĩ: " Ta vẫn không biết cách làm thế 
nào để giữ cho tâm mình ở trên từng những chuyển động này." Hãy đơn giản nhớ rằng đây là một tiến trình 
học hỏi. Các chuyển động phồng và xẹptì\& bụng luôn luôn có mặt, và do đó, không cần phải tìm chúng mà 
chỉ cần duy trì sự chú tâm mà thôi. 

Thực sự ra đối với một người mới hành thiền, giữ tâm trên hai chuyển động đơn giản này không khó. 
Cứ tiếp tục với bài tập này trong sự hay biết trọn vẹn những chuyển động phồng và xẹp cùa bụng. Đừng đọc 
thầm tới lui những từ phồng và xẹp, và cũng đừng nghĩ về phồng và xẹp như các từ. Chi hay biết vê tiến 
trình của chuyến động phồng và xẹp thực sự của bụng . Tránh thở sâu hay thở nhanh nhằm mục đích 
tạo cho những chuyển động của bụng rõ rệt hơn, bởi vì cách thức này sẽ gây ra sự mệt mỏi làm ảnh hưởng 
tới việc thực hành. Chi cần hay biết trọn vẹn những chuyển động phồng và xẹp khi chúng xảy ra trong tiến 
trình thở bình thường. 

Bài Tằp Căn Bản số 2 

Trong lúc bạn đang bận rộn với bài tập quan sát từng chuyển động của bụng, các hoạt động tâm lý 
khác có thể phát sinh giữa sự ghi nhận môi chuyển động phồng và xẹp này. Những ý nghĩ hay những tâm 
hành khác, như những dự định, ý tưởng, sự tưởng tượng v.v... , rất có thể sẽ xảy ra giữa mỗi tâm ghi nhận 
sự phồng và xẹp. Không thể nào phớt lờ chúng. Một ghi nhận trong tâm môi hoạt động ấy đúng như chúng 
xảy ra phải được thực hiện. 



31 


Nếu bạn tưởng tượng một điều gì, bạn phải biết rằng bạn đã tưởng tượng như vậy và ghi nhận trong 
tâm: tưởng tượng . Nếu bạn đơn giản nghĩ đến một điều gì, ghi nhận trong tâm: suy nghĩ. Nếu bạn hồi 
tưởng, ghi nhận ; hõi tưởng. Nếu bạn có ý định làm một điều gì, ghi nhận : ý định. Khi tâm phóng ra khỏi đối 
tượng thiền, sự phồng và xẹp của bụng, ghi nhận trong tâm: phóng tâm. Nếu bạn tưởng tượng bạn đang đi 
đến một nơi nào đó, ghi nhận trong tâm: đi. Khi bạn đến, ghi nhận : đến. Khi, trong ý nghĩ của bạn, bạn gặp 
một người , ghi nhận: gặp. Nếu bạn nói chuyện với anh ta hay cô ta, ghi nhận: nói.Uếu bạn tranh luận tưởng 
tượng với người ấy, ghi nhận: tranh luận. Nếu bạn hình dung và tưởng tượng ra ánh sáng hay mầu sắc, hãy 
chắc chắn ghi nhận: thấy. Nói chung, bất cứ một cảnh tượng trong tâm nào cũng phải được ghi nhận khi sự 
xuất hiện của nó xảy ra và cho đến khi nó biến mất. Sau khi nó biến mất, hãy tiếp tục với Bài Tập Căn Bản số 
1 bằng cách biết, bằng cách hay biết trọn vẹn mỗi chuyển động phồng và xẹp của bụng. 

Tiến hành một cách cẩn thận, không lơi lỏng. Nếu bạn có ý định nuốt nước miếng trong khi làm như 
vậy, ghi nhận trong tâm ý định. Lúc đang nuốt, ghi nhận nuốt. Nếu bạn có ý định nhổ, ghi nhận nhố. Rồi trở 
lại với bài tập 'phồng, xẹp' .Giả sử bạn có ý định cong cổ (cúi đầu), ghi nhận ý định. Trong hành động cong, 
ghi nhận cong. Khi bạn có ý định thẳng cố lên, ghi nhận ý định. Trong hành động thẳng cổ lên, ghi nhận 
thẳng .Những chuyển động cong và thẳng của cổ phải được làm một cách từ từ. Sau khi đã làm một sự ghi 
nhận trong tâm từng mỗi hành động này, tiếp tục ghi nhận những chuyển động phồng và xẹp của bụng với 
sự hay biết đầy đủ. 

Bài Tãp Căn Bản số 3 

Bởi vì bạn phải quán liên tục một thời gian dài trong một oai nghi, như oai nghi ngồi hoặc nằm, rất 
có thể bạn sẽ trải qua một cảm giác căng thẳng của mệt mỏi, tê cứng trong thân hay trong hai tay, hai chân. 
Nếu điều này xảy ra, chì đơn giản giữ tâm hay biết trên phần thân chỗ cảm giác như vậy xảy ra và tiếp tục 
việc quán, ghi nhận mệt hay tê cứng. Làm điều này một cách tự nhiên, đó là, không quá nhanh cũng không 
quá chậm. Những cảm giác ấy rồi dần dần trở nên yếu đi, và cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Nếu một trong 
những cảm giác mệt hay tê này có chiều hướng tăng thêm cho tới khi thân mệt mỏi hoặc các khớp tê cứng 
không thể chịu đựng nổi, lúc đó hãy thay đổi oai nghi. Tuy nhiên, đừng quên ghi nhận trong tâm ý định (thay 
đổi), trước khi bạn tiến hành thay đổi oai nghi. Mỗi chuyển động chi tiết phải được quán trong thứ tự tương 
ứng của nó. 

Nếu bạn có ý định nhấc tay hay nhấc chân, hãy ghi nhận trong tâm, ý định. Trong hành động nhấc 
chân hay nhấc tay, ghi nhận nhấc.Duh tay hay duỗi chân cũng vậy, ghi nhận duỗi. Khi bạn co, ghi nhận co. 
Khi đặt (chân hay tay) xuống, ghi nhận đặt Nếu tay hay chân chạm (đất hay một vật gì khác), ghi nhận 
chạmJY\ực hiện những hành đông này theo cách cố ý chậm lại. Ngay khi bạn đã ổn định trong oai nghi mới, 
tiếp tục với công việc quán những chuyển động của bụng. Nếu như bạn cảm thấy không thoải mái trong oai 
nghi mới, lại tiếp tục quán việc chuyển sang oai nghi khác duy trì theo cách thức như đã mô tả ở trên. 

Nếu một cảm giác ngứa được cảm nhận ở một phần nào đó của thân, hãy giữ tâm chánh niệm và ghi 
nhận, ngứa. Làm điều này theo cách bình thường, không quá nhanh cũng không quá chậm. Khi cảm giác 
ngứa biến mất trong tiến trình hay biết trọn vẹn, tiếp tục với bài tập căn bản ghi nhận sự phồng và xẹp của 
bụng. Nếu cái ngứa vân tiếp tục và còn trở nên quá ngứa và bạn có ý định muốn chà hay gãi chô ngứa ấy, 
hãy chắc chắn thực hiện sự ghi nhận , / định. Từ từ nhấc tay lên, đồng thời ghi nhận hành động nhấc và 
chạm khi tay chạm phần ngứa đó. Chà chầm chậm trong sự hay biết trọn vẹn về việc chà. Khi cảm giác ngứa 
đã biến mất và bạn có ý định không tiếp tục việc chà nữa, hãy chánh niệm bằng cách ghi nhận trong tâm như 
thường lệ về ý định. Chậm chậm rút tay về, đồng thời ghi nhận hành động, rút tay. Khi tay nằm lại trên vị trí 
thông thường của nó chạm vào chân, ghi nhận chạm. Rồi lại dành thời gian để quan sát những chuyển động 
của bụng. 

Nếu có cảm giác đau hay sự khó chịu, giữ tâm hay biết trên phần thân ở đây cảm thọ phát sinh. 
Thực hiện việc ghi nhận trong tâm cảm thọ đặc biệt đúng như nó xảy ra, như: đau, nhức, ép, buốt, choáng 
váng, mệt Cũng cần phải nhấn mạnh ở đây là việc ghi nhận không nên thúc bách hoặc trì hoãn mà phải được 
làm trong thái độ điềm tĩnh tự nhiên. Cái đau cuối cùng có thể chấm dút hay tăng thêm. Không nên lo sợ khi 
nó tăng thêm. Cứ tiếp tục công việc quán không dao động. Nếu bạn làm được như vậy, bạn sẽ thấy rằng cái 
đau hầu như luôn luôn chấm dứt. Nhưng nếu sau một thời gian, cái đau có chiều hướng gia tăng và trở nên 
không thể chịu đựng nổi, bạn phải phớt lờ cái đau và tiếp tục với việc quán sự phồng và xẹp. 

Khi chánh niệm của bạn tiến triển, bạn có thể kinh nghiệm những cảm thọ đau đớn khốc liệt, sự tê 
cứng hay những cảm giác nghẹt thở, cái đau như từ vết cắt của một con dao, hay như cái thọc của một vật 
bén nhọn. Những cảm giác khó chịu (thọ khổ) như bị những mũi kim nhọn đâm chích vào da, hay những loài 
sâu bọ nhỏ nhít bò khắp toàn thân. Bạn có thể cảm giác những cảm thọ gây ra bởi sự ngứa ngáy, hay cái lạnh 



32 


khắc nghiệt. Ngay khi bạn chấm dứt việc quán chiếu, có thể bạn cũng cảm giác rằng những cảm thọ đau đớn 
ấy chấm dứt. Khi bạn quan sát trở lại, bạn sẽ lại cảm thấy chúng ngay lúc bạn vừa có được chánh niệm. 
Những cảm giác đau đớn này không nên xem như một điều gì đó quan trọng. Chúng không phải là những 
biểu hiện của bệnh hoạn mà là những yếu tố phổ biến luôn luôn có mặt trong thân và thường bị che khuất khi 
tâm, trong đời sống bình thường, bận rộn với những đối tượng dê thấy. Khi các căn tinh thần {tín, tấn, niệm, 

định và tuệ) trở nên sắc bén hơn bạn sẽ hay biết nhiều hơn về những cảm thọ này. với việc phát triển thiền 

quán liên tục, rồi cũng có lúc sẽ đến, khi mà bạn có thể vượt qua những cảm thọ đau đớn ấy và thấy rằng 

chúng chấm dứt hoàn toàn. Nếu bạn tiếp tục quán chiếu, vững vàng trong mục đích, bạn sẽ không gặp một 

điều gì tai hại. Nếu bạn mất can đảm, trở nên do dự trong việc thiền quán và ngưng hành trong một thời gian 
lâu có thể bạn cứ gặp đi gặp lại những cảm thọ khó chịu này cho đến khi công việc quán chiếu của bạn tiến 
triển. Còn nếu bạn tiếp tục với quyết tâm cao rất có thể bạn sẽ vượt qua những cảm thọ này và không bao 
giờ gặp lại chúng nữa trong quá trình quán chiếu. 

Nếu bạn có ý định lắc mình, hãy ghi nhận một cách hiểu biết ý định. Trong khi lắc, ghi nhận, lắc. 
Thình thoảng trong lúc quán bạn có thể phát hiện ra thân mình đang lắc tới lắc lui. Đừng hoảng sợ, cũng 
đừng thích thú hay mong muốn được tiếp tục lẳc như vậy. Cái lắc sẽ chấm dứt nếu bạn giữ cho tâm hay biết 
trên hành động lắc và tiếp tục ghi nhận sự lắc lư ấy cho đến khi nó dừng lại. Nếu lắc lư gia tăng bất chấp sự 
ghi nhận của bạn về nó, thì hãy dựa vào tường hay dựa vào cột hoặc nằm xuống một lát. Sau đó tiếp tục với 
việc quán. Nếu bạn thấy mình bị rung động hay run rẩy cứ làm theo cách thức như trên. Khi công việc quán 
chiếu phát triển có lúc bạn cảm giác một sự rùng mình hay ớn lạnh chạy qua lưng hay qua toàn thân. Đây là 
một triệu chứng của cảm giác hỷ lạc. Nó khởi lên một cách tự nhiên trong quá trình quán chiếu tốt đẹp. Khi 
tâm bạn gắn bó với việc quán chiếu bạn có thể bị giật mình vì một âm thanh nhỏ nhất. Điều này xảy ra do 
bạn cảm thấy hiệu quả của tưởng (những ấn tượng giác quan) mạnh hơn lúc ở trong trạng thái định tốt. 

Nếu trong lúc đang quán bạn cảm thấy khát nước, hãy ghi nhận cảm giác, khát. Khi bạn có ý định 
đứng dậy, ghi nhận, ý định. Sau đó ghi nhận trong tâm từng chuyển động trong việc chuẩn bị đứng dậy. Cố ý 
giữ cho tâm trên hành động đứng, và ghi nhận , đứng. Sau khi đã đứng thắng dậy, bạn nhìn về trước, ghi 
nhận, nhìn, thấy. Nếu bạn có ý định đi về phía trước, ghi nhận ý định. Khi bạn bắt đầu bước về trước, ghi 
nhận trong tâm mỗi bước như bước, bước hay trái, phải. Điều quan trọng là bạn phải biết rõ từng chuyển 
động trong mỗi bước từ đầu cho đến cuối khi bạn bước. Áp dụng cách thức này khi đi dạo hay khi đi bộ thể 
dục. Cố gắng ghi nhận trong tâm mỗi bước thành hai phần như sau: nhấc (dở), đặt (đạp); nhấc, đặt. Khi bạn 
đã thực hành đầy đủ theo cách đi này rồi, cố gắng ghi nhận trong tâm mỗi bước thành ba phần: nhấc, đẩy, 
đặt, hay lên, tới, xuôhg. 

Khi đi đến chỗ uống nước và bạn nhìn vào bình nước, hãy chắc chắn ghi nhận trong tâm nhìn, thấy. 

Khi bạn dừng lại, ghi nhận dừng. 

Khi đưa tay ra, ghi nhận đưa. 

Khi tay chạm vào ly, ghi nhận chạm. 

Khi tay cầm ly, ghi nhận cầm. 

Khi tay nhúng ly vào nước, ghi nhận nhúng. 

Khi tay đưa ly lên môi, ghi nhận đưa. 

Khi ly chạm môi, ghi nhận chạm. 

Khi chạm vào bạn cảm thấy mát, ghi nhận mát. 

Khi bạn nuốt, ghi nhận nuôi. 

Khi đăt ly trở lại, ghi nhận đặt. 

Khi rút tay, ghi nhận rút. 

Khi bạn buông tay xuống, ghi nhận buông. 

Khi tay chạm thân, ghi nhận chạm. 

Khi bạn có ý định quay trở lại, ghi nhận ý định. 

Khi bạn xoay người lại, ghi nhận xoay. 

Khi bạn đi về trước, ghi nhận đi. 




33 


Lúc đến chỗ bạn có ý định dừng, ghi nhận ý định. 

Khi bạn dừng, ghi nhận dừng. 

Nếu bạn còn đứng trong một lúc, tiếp tục quan sát sự phồng và xẹp. Nhưng nếu bạn có ý định ngồi 
xuống, ghi nhận ý định. Khi bạn đi về chỗ ngồi, ghi nhận đi. Đến chỗ , ghi nhận đến. Khi bạn xoay qua để 
ngồi, ghi nhận xoay. Trong hành động ngồi, người ngồi. Ngồi xuống từ từ, và giữ tâm trên chuyển động hạ 
xuống của thân. Bạn phải để ý từng chuyển động trong việc đưa tay chân vào vị trí. Xong trở lại với bài tập 
quan sát những chuyển động phông và xẹp của bụng đã mô tả. 

Nếu bạn có ý định nằm xuống, ghi nhận ý định. Kế đó tiếp tục với việc quán từng chuyển động trong 
quá trình nằm xuống: nhấc, duỗi, đặt (người), chạm, nằm. Rồi lấy từng chuyển động trong việc đem chân, 
tay, và thân mình vào vị trí (nằm) làm đối tượng của sự quán. Nhớ thực hiện những hành động này một cách 
chậm rãi. Sau đó, lại tiếp tục với chuyển động phồng và xẹp của bụng. Nếu cảm thấy đau, mệt, ngứa hay bất 
cứ cảm giác nào, phải chắc chắn ghi nhận được từng môi cảm giác này. Lưu ý đến tất cả mọi cảm thọ, tư 
tưởng, ý niệm, suy xét, phản tình, mọi chuyển động của chân, tay và thân mình. Nếu không có gì đặc biệt để 
ghi nhận , đặt tâm trên sự phồng và xẹp của bụng. Khi ngái ngủ, ghi nhận ngái ngủ, và khi buồn ngủ , ghi 
nhận buồn ngủ. Sau khi bạn đã có đủ định lực trong việc quán bạn có thể vượt qua những trạng thái ngái ngủ 
và buồn ngủ này và sẽ cảm thấy tươi tình hơn. Trở lại với việc quán thường lệ về các đối tượng căn bản. 
Giả sử bạn không thể vượt qua cảm giác ngái ngủ, bạn phải tiếp tục công việc quán cho đến khi bạn rơi vào 
giấc ngủ. 

Trạng thái ngủ là sự liên tục của tâm tiềm thức (dòng hữu phần). Nó cũng giống như trạng thái đầu 
tiên của tâm tái sanh và trạng thái cuối cùng của tâm vào giây phút chết (tâm tử). Trạng thái tâm này yếu ớt 
và do đó không thể hay biết một đối tượng nào cả. Khi bạn thức, tính tương tục của dòng hữu phần van đều 
đặn khởi lên giữa những sátna thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và suy nghĩ, vì những khởi lên này chì trong 
khoảnh khắc ngắn ngủi và chúng thường không rõ, do đó không dê dàng nhìn thấy, sự tương tục của dòng 
hữu phần vẫn diễn tiến trong lúc ngủ - một sự thực rất hiển nhiên khi bạn thức; vì ở trong trạng thái thức nên 
những suy nghĩ và các đối tượng trở nên rõ rệt. 

Công việc quán phải bắt đầu vào lúc bạn thức dậy. vì bạn là người mới hành thiền, nên bạn vẫn chưa 
thể khởi sự việc quán ngay sátna đầu tiên của sự thức. Nhưng bạn nên bắt đầu ngay lúc mà bạn nhớ rằng 
mình phải quan sát . Chắng hạn, nếu khi thức dậy bạn suy xét đến một điều gì, bạn phải hay biết về sự kiện 
đó và bắt đầu công việc quán của bạn bằng cách ghi nhận trong tâm, suy xét. Rồii tiếp tục với việc quán 
chuyển động phồng và xẹp của bụng . Khi bước xuống giường, chánh niệm phải được hướng vào từng chi tiết 
của thân hành. Mỗi chuyển động của tay, chân và lưng phải được thực hiện trong sự hay biết trọn vẹn. Bạn 
có nghĩ về thời gian ban ngày khi thức dậy không? Nếu có, ghi nhận suy nghĩ. Bạn có ý định bước ra khỏi 
giường không? Nếu có, ghi nhận ý định . Nếu bạn chuẩn bị để di chuyển thân vào vị trí cho việc đứng dậy, ghi 
nhận chuẩn bị. Khi bạn từ từ nhổm dậy, ghi nhận nhổm dậy. Khi bạn dang trong tư thế ngồi, ghi nhận ngồi. 
Nếu bạn còn ngồi trong một thời gian lâu, quay trở lại với việc quán những chuyển động phồng và xẹp của 
bụng. 

Thực hiện hành động rửa mặt hay tắm theo đúng trình tự và trong sự hay biết trọn vẹn về từng 
chuyển động chi tiết; chẳng hạn, nhìn, thấy, duỗi, cầm, chạm, cảm thấy lạnh, chà. Trong hành động mặc 
quần áo, xếp mùng mền, mở hoặc đóng cửa, cầm vật gì, hãy quan sát từng chi tiết của những hành động này 
theo thứ tự của chúng. 

Khi ăn, bạn phải lưu ý đến việc quán từng chi tiết trong hành động ăn. 

Khi bạn nhìn vào thức ăn, ghi nhận nhìn, thấy. 

Khi bạn chuẩn gị thức ăn, ghi nhận chuẩn bị. 

Khi bạn đưa thức ăn vào miệng, ghi nhận đưa. 

Khi bạn cúi về trước, ghi nhận cúi. 

Khi thức ăn chạm vào miệng, ghi nhận chạm. 

Khi bỏ thức ăn vào miệng, ghi nhận bỏ. 

Khi miệng ngậm lại, ghi nhận ngậm. 

Khi rút tay ra, ghi nhận rút. 

Nếu tay chạm đĩa, ghi nhận chạm. 



34 


Khi thẳng đầu lên, ghi nhận thẳng. 

Khi đang nhai, ghi nhận nhai. 

Khi bạn biết vị, ghi nhận biết. 

Khi nuốt thức ăn, ghi nhận nuốt. 

Trong khi nuốt, nếu thức ăn được cảm nhận đang chạm vào hai bên thực quản, ghi nhận chạm. 

Thực hiện việc quán theo cách này mỗi lần bạn bốc hay múc một miếng thức ăn cho đến khi bạn 
chấm dút bữa ăn. Lúc mới đầu thực hành chắc chắn sẽ có nhiều bỏ sót. Không sao cả. Đừng để cố gắng của 
bạn bị dao động. Bạn sẽ mắc ít sai sót hơn, nếu bạn kiên trì thực hành. Khi bạn đạt đến một giai đoạn cao 
của thực hành , bạn có thể sẽ ghi nhận được nhiều chi tiết hơn những động tác nêu ra ở đây. 

Tiến Thêm Trong Việc Quán 


Sau khi thực hành trọn một ngày đêm bạn có thể thấy việc quán của mình đã cải thiện đáng kể và 
rằng bạn có thể kéo dài Bài Tập Căn Bản cuả việc ghi nhận chuyển động phồng và xẹp lâu hơn. Tới điểm này 
bạn sẽ để ý thấy là thường có một chỗ ngắt giữa những chuyển động phồng và xẹp của bụng. Nếu bạn đang 
ở trong oai nghi ngồi, lấp chỗ dừng này với một ghi nhận trong tâm hành động ngồi, theo cách này : phồng, 
xẹp, ngôi. Khi bạn ghi nhận trong tâm việc ngồi, hãy giữ tâm bạn trên vị trí thẳng đứng của thân trên. Khi bạn 
nằm xuống bạn cũng phải tiến hành với sự hay biết trọn vẹn như sau: phồng, xẹp, nằm. Nếu bạn thấy điều 
này dễ, cứ tiếp tục ghi nhận ba phần như vậy. Nếu bạn để ý thấy rằng sự dừng lại xảy ra ở cuối của chuyển 
động phồng cũng như cuối chuyển động xẹp, thì tiếp tục theo cách này: phồng, ngôi, xẹp, ngồi. Hay khi nằm: 
phồng, nằm, xẹp, nằm. 

Khi đang thực hành việc quán những chuyển động của thân bạn không cần phải quan tâm tới những 
đối tượng như thấy, nghe. Bao lâu bạn còn có thể giữ tâm trên những chuyển động phồng và xẹp của bụng 
thì điều đó được xem như rằng mục đích ghi nhận những hành động và đối tượng thấy, nghe cũng đã đáp 
ứng. Tuy nhiên, bạn có thể cố ý muốn nhìn vào một vật, thì cùng một lúc hãy ghi nhận trong tâm hai hay ba 
lần, thấy. Sau đó trở lại với việc hay biết những chuyển động của bụng. Giả sử có người nào đó đi vào trong 
tầm nhìn của bạn, ghi nhận trong tâm về sự thấy, hai hay ba lần, và rồi trở lại chú ý tới những chuyển động 
phồng và xẹp của bụng . Bạn có tình cờ nghe âm thanh của một giọng nói không? Bạn có lắng nghe nó 
không? Nếu có, hãy thực hiện sự ghi nhận trong tâm về sự nghe, lắng nghe, và sau khi đã làm như vậy, trở 
lại quán sự phồng và xẹp. Nhưng giả sử bạn nghe những âm thanh lớn, như tiếng chó sủa, tiếng nói hay tiếng 
hát lớn.Nếu vậy, lập tức làm một sự ghi nhận trong tâm hai hay ba lần, nghe, nghe.. .Rồi trở lại với bài tập căn 
bản của bạn, chú ý tới sự phồng và xẹp. 

Nếu bạn không cách nào ghi nhận và gạt bỏ được những hình ảnh và âm thanh rõ rệt như vậy khi 
chúng xảy ra, bạn có thể làm như không để ý tới chúng, thay vào đó tiếp tục với việc chú tâm mạnh mẽ vào 
sự phồng và xẹp, mà có thể lúc đó trở nên ít rõ rệt hơn. Chính do sự chú tâm yếu kém như vậy mà những 
tham dục làm ô nhiễm tâm sinh sản và tăng trưởng. Nếu có khởi lên những suy xét như thế, hãy ghi nhận 
trong tâm hai hay ba lần, suy xét, suy xét và trở lại quán sự phồng và xẹp như cũ. Nếu bạn quên ghi nhận 
những chuyển động của thân hay chân, tay, hãy ghi nhận sự quên và trở lại công việc quán thông thường của 
bạn về những chuyển động phồng và xẹp của bụng. 

Thình thoảng bạn có thể cảm thấy rằng hơi thở chậm lại hay những chuyển động phồng và xẹp của 
bụng không được nhận thức rõ ràng. Khi điều này xảy ra, và bạn đang ở trong oai nghi ngồi, cứ tiếp tục chú 
tâm đến ngôi, chạm ; nếu bạn đang nằm, thì nằm, chạm. Trong lúc quán sự chạm, tâm bạn không nên duy trì 
trên cùng một phần nào đó của thân hoài mà phải lần lượt ở những phần khác nhau. Có nhiều chô xúc chạm 
và ít nhất cũng nên quán sáu hay bảy chô. 

Bài Tâp Căn Bản sô' 4 

Cho tới điểm này bạn đã dành gần hết thời gian cho khoá thiền. Có thể bạn bắt đầu cảm thấy lười 
biếng sau khi quyết định rằng mình đã chẳng thực hiện được một tiến bộ thoả đáng nào. Bạn không nên đầu 
hàng như thế. Hãy đơn giản ghi nhận sự việc, lười biêhg. Trước khi bạn có được sức mạnh đầy đủ trong sự 
chú tâm, định và tuệ giác, bạn có thể hoài nghi tính chính xác hay hữu ích của phương pháp tu tập này.Trong 
trường hợp như vậy hãy xoay sự quán sang ý nghĩ, hoài nghi. Bạn có mong đợi hay ước muốn có được những 
kết quả tốt đẹp không? Nếu có, hãy lấy những ý nghĩ ấy làm đề tài cho việc quán của bạn, mong đợi, hay ước 
muốn. Bạn có đang cố gắng nhớ lại cách trong đó sự tu tập đã dẫn đến điểm này không? Có? vậy hãy quán 



35 


sự hõi tưởng ấy. Có lúc nào bạn xem xét đối tượng quán để xác định xem nó là tâm (danh) hay vật chất 
(thân) không? Nếu có, hãy hay biết sự xem xét đó. Bạn có hối tiếc rằng đã không có một sự tiến bộ nào trong 
việc quán của bạn không? Nếu có, hãy nhìn vào cảm giác hối tiếc ấy. Ngược lại, bạn có vui khi thấy việc quán 
của mình đang tiến bộ không? Nếu bạn vui, hãy quán cảm giác vui mừng ấy. 

Đây là cách bạn ghi nhận trong tâm từng trạng thái tâm khi nó khơi lên, và nếu không có những ý 
nghĩ hay sự nhận thức nào xen vào để bạn ghi nhận, bạn nên quay lại việc quán phồng và xẹp. Trong một 
khoá thiền nghiêm túc, thời gian thực hành là từ khoảnh khắc đầu tiên bạn thức dậy cho đến khi bạn rơi vào 
giấc ngủ. Xin lặp lại, bạn phải luôn luôn bận rộn với hoặc là bài tập căn bản hoặc là sự chú tâm chánh niệm 
suốt cả ngày đêm, ngoại trừ giờ ngủ. Không có sự thư giãn, xả hơi. Khi đạt đến một giai đoạn nào đó của tiến 
bộ trong việc quán bạn sẽ không cảm thấy buồn ngủ cho dù những giờ thực hành này có kéo dài lâu. Trái lại, 
bạn còn có khả năng liên tục quán chiếu cả ngày lân đêm. 

Tóm Tắt 

Điều được nhấn mạnh trong phần tóm tắt ngắn gọn này về sự tu tập là bạn phải quan sát từng hiện 
tượng tâm lý tốt hoặc xấu khi chúng khởi lên; quan sát từng chuyển động lớn, nhỏ của thân; từng cảm thọ ( 
thân thọ hay tâm thọ) dễ chịu hay khó chịu, và v.v...Nếu trong quá trình tu tập, những lúc không có gì đặc 
biệt để quán, hãy dồn hết sự chú tâm vào trạng thái phồng và xẹp của bụng. Khi bạn có bất kỳ hoạt động 
cần thiết nào phải đi, lúc đó, trong sự hay biết trọn vẹn, môi bước phải được ghi nhận tóm tắt như bước, 
bước hoặc phải, trái. Nhưng khi bạn đi kinh hành ( đi như một bài tập), bạn phải quán môi bước làm ba phần: 
dở, bước, đạp (nhấc lên, đưa về trước, hạ xuống). Thiền sinh dốc toàn lực vào việc thực hành cả ngày lân 
đêm như thế, trong thời gian không quá lâu chắc chắn có thể phát triển được định để tới giai đoạn đầu của 
mức độ tuệ thứ tư (Sanh Diệt Tuệ) và từ đó trở đi sẽ đạt đến những giai đoạn cao hơn của thiền Minh Sát 
(Vipassanã-bhãvanã). 

C#C#OSC#©SD8£>Si)Si) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam buddhassa 
Buddharp saranarp gacchãmi 
Dhammam saranarp gacchãmi 

Sahgharp saranarp gacchãmi Thành kính đảnh lễ Phật thành kíh đảnh lễ Pháp, thành kính đảnh lễ 
Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hế 
lòng thành kính xin quy y Tăng. 



